Islam & Phu Nữ 


[ Tiếng Việt — Vietnamese — iolss ] 


Website: Ủng hộ Thiên sứ của Allah 
wwW.rasoulallah.net 


Dịch thuật: Abu Zaytune Usman Ibrahim 


Kiểm duyệt: Abu Hisaan Ibnu Ysa 


Islam & phu nữ... 


c L eU) 


Cả a7,2)1 aL 9 


W Je j +2 Gage x3) a ga 


elal okie os) xli S 


Islam & phu nữ... 


Muc luc 

Chủ dé Trang 

1 - Quyền thừa kế của phụ nữ trong Islam và các tôn 
giáo khác 4 

2 - Một số trường hợp, giáo lý cho phụ nữ hưởng tài sản 
thừa kế nhiều hơn nam giới 11 

3 - Những trường hợp nữ giới hưởng của thừa kế còn 
nam giới thì không hưởng gì cả 12 

4 - Điểm qua quyền thừa kế tài sản của người phụ nữ 
trong các khuôn luật khác 13 

5 - Giải tỏa những khúc mắc về việc cắm người Muslim 
nữ kết hôn với người ngoại đạo 17 

6 - Giải tỏa nhiều điều chưa rõ về Fitnah của 
phụ nữ và ý nghĩa rằng phụ nữ đến trong 
hình ảnh của Shaytan 20 


7 - Ché độ da thê trong Islam và trong các tôn giáo khác 
26 
8 - Giải tỏa những điều chưa hiểu đúng xung quanh ván 


đề đa thê trong Islam 26 
9 - Sự đa thê trong Islam 30 
10 - Giải tỏa những mơ hồ về vấn dé nữ giới hưởng của 

thừa kế bằng một nửa của nam giới . 46 


11- Giải tỏa điêu chua rõ vé việc nói răng giọng nói 
của phu nữ là Awrah (phân kín đáo) và ý nghĩa ráng phu 
nữ được tạo ra từ xương sườn cong oăn. 50 


Islam & phụ nữ... 


, Nhân danh Allah 
Dang Rât mực Độ lượng 
Đâng Rât mực Khoan dung 


ETE nay —, 


Quyền thừa kế của phụ nữ trong Islam và các 
tôn giáo khác 
4424 
Kẻ thù của Islam luôn nhận thức được rằng phụ nữ 
Muslim đóng vai trò quan trọng đối với cộng đồng và tôn giáo 
của cô ta. Chính vì vậy mà cuộc chiến tập trung vào phụ nữ 
Muslim nhằm mục đích phá hại và hủy hoại bản chất đích thực 
của người phụ nữ Muslim, bởi lẽ nếu một người đàn ông trở 
nên hư đốn thi y chỉ làm hư đồn cho chính bản thân y nhưng 


nếu một người phụ nữ hư đốn thì cô ta sẽ làm hư toàn bộ gia 
đình của cô ta. 


Một trong những hình thức khâu chiến nhằm vào phụ 
nữ Muslim là có gắng lôi kéo họ ra khỏi vòng giáo lý Islam; có 
gắng tìm cách dùng lý lẽ xảo luận dé bóp méo và xuyên tac 
mục đích làm thay đổi tư tưởng và đức tin của phụ nữ Muslim 
khiến họ ghét bỏ các giáo điều của Islam. 


Kẻ thù của Islam lấy cớ cho rằng tôn giáo Islam đã bất 
công với địa vị của người phu nữ, ho cho răng Islam dà áp bức, 
chèn ép quyên lợi của phụ nữ. Một trong những thí dụ điên 


4 


Islam & phu nữ... 


hinh nhát vé viéc ho dà tó cáo Islam bát cóng, chen ép và áp 
bức phụ nữ là nói rằng giáo lý Islam cho quyền thừa kế của dàn 
ông hơn phụ nữ trong việc thừa hưởng tài sản thừa kế. Họ 
kháng định rằng Islam lúc nào cũng cho nữ giới bằng một nửa 
của nam giới. Đây hoàn toàn là điều dối trá, là lời đồn thói 
xuyên tac cho tôn giáo Islam, là một sự ngộ nhận thiếu hiểu 
biết. Thực chất của sự việc không phải là như thế mà Islam 
được Thượng Đề đặt trong nó một nguyên tác hoàn toàn công 
bằng trong cư xử, đó là: “Ngang bằng giữa tương đồng và khác 
biệt giữa không tương đồng”. 


Đây mới chính là đích thực của sự công băng và bình 
đăng mà con người thực sự cân, với nó lương tâm con người 
hài lòng, tâm trí con người thanh thản và cuộc sông con người 
ôn định. 


Trong phán chia tài sản thừa kế, Islam không nhìn vào 
người thừa kê và giới tính của họ, mà Islam nhìn vào ba tiêu 
chí sau đây đê phân chia: 


% Tiêu chí thứ nhất: Mức độ quan hệ huyết thống và 
thân thích giữa những người thừa kế dù là nam hay nữ với 
người để lại tài sản thừa kế. Mức độ quan hệ huyết thống và 
thân thích càng gần thì phần thừa hưởng càng tăng trong tài sản 
thừa ké, ngược lại, mức độ quan hệ huyết thống và thân thích 
càng xa thì phần thừa hưởng càng giảm trong tài sản thừa kế; 
sự hơn kém và khác biệt về mức lượng tài sản thừa kế không 
dựa vào giới tính của người thừa kế. Thí dụ: con gái của người 
chết sẽ hưởng phần tài sản thừa kế nhiều hơn cha và mẹ của 
người chết. 

$ Tiĉu chí thứ hai: Tình trạng thực tế của người thừa kế 
trong cuộc sống .. các thế hệ tiếp nhận cuộc sống tương lai và 


5 


Islam & phu nữ... 


chuán bi cho gánh nặng của ho (thế hệ con cháu) sẽ hưởng 
phần tài sản thừa kế nhiều hơn các thế hệ mà cuộc sống của họ 
đã lùi lại ở phía sau và gánh nặng của cuộc sóng tương lai đã 
giảm bớt đối với họ (thế hệ cha mẹ, ông bà). Thí dụ: con gái 
của người chết hưởng phần tài sản thừa kế nhiều hơn mẹ của 
nguói chết mặc dầu cả hai đều là nữ giới, con gái của người 
chết cũng hưởng nhiều hơn cha của người chết mặc dù cha là 
nam giới và ngay cả trường hợp đứa con gái của người chết chỉ 
là một đứa bé nằm nôi chưa nhận dạng được cha của nó, nếu 
con gái của người chết là đứa con duy nhất thì lúc nào cũng sẽ 
hưởng chắc chăn một nửa tài sản thừa kế; tương tự, con trai 
của người chết hưởng nhiều hơn cha của người chết mặc dù cả 
hai đều là giới nam. 


*$ Tiêu chí thứ ba: Trách nhiệm tài chính mà giáo luật 
qui dinh thành nghĩa vụ và bón phận cho người thừa ké đối với 
người khác .. đây là tiêu chí duy nhất có sự khác biệt giữa nam 
và nữ .. nhưng không phải là phân biệt giới tính mà là sự khác 
biệt về tiêu chí trách nhiệm và gánh vác nghĩa vụ tài chính. 
Người chị (em) gái đã có gia đình được hưởng quyền nuôi 
dưỡng và chu câp từ phía người chóng của cô ta, cho nên cô áy 
hưởng tài sản thừa kế bằng một nửa người anh (em) trai cô ta, 
bởi vì người anh (em) trai của cô ta còn phải có trách nhiệm 
nuôi dưỡng và chu cáp cho vợ và con cái của anh ta; còn nếu 
như người chị (em) gái còn độc thân thì cô ấy cũng hưởng 
bằng một nửa anh (em) trai cô ta và số tài sản đó thuộc quyên 
sở hữu riêng biệt của cô ta, tuy nhiên, người anh (em) trai của 
cô ta vân phải có trách nhiệm chu câp cho cô ta. Tương tự, 
trường hợp của con cái cũng thế, con gái hưởng bằng một nửa 
con trai. Allah, Thượng Đề Tối Cao và Thông Lãm phán: 


Islam & phu nữ... 


› eL. 42 24. Lb z, 
TEPUDNST (t Ges Ez je. 6U 92174 a d feros) 


(Allah sắc lệnh cho các ngươi vé việc con cái của các ngươi 
được hướng gia tài thừa kê như sau: Phân của con trai 
băng hai phân của con gái. (Chương 4 — Anni-sa, câu 11). 


Như vậy, rõ ràng giáo luật Islam không phân biệt đối 
Xử giữa sự tương đồng mà chỉ có sự khác biệt giữa sự không 
tương đồng cần phải có sự khác biệt. 


Nói đúng hơn giáo lý Islam qui trách nhiệm cho đàn 
ông nam giới nặng nề hơn nữ giới. Islam bắt người đàn ông 
phải trả tiên cưới cho người phụ nữ nhưng không bắt phụ nữ 
đưa tiền cưới cho người đàn ông. Tương tự, Islam bắt đàn ông 
phải lo chuyện nhà cửa, chỗ ở, đồ đạc sinh hoạt cũng như nuôi 
dưỡng và chu cáp chi tiêu cho phụ nữ và con cái của cô ta, 
ngoài ra người đàn ông còn phải gánh nợ nàn cho phụ nữ; ngay 
cả khi vợ chóng đã ly di thi giáo 1$ Islam cũng không dé mặc 
người phụ nữ phải một mình đối mặt với những gánh nặng 
cuộc sóng mà giáo lý bắt người chồng trước của cô ta phải chia 
sẻ gánh nặng, phải chu cáp và hỗ trợ nếu như cô ta chưa lấy 
chóng khác. 


Dựa theo những điều trên thì rõ ràng nam giới trong 
Islam khi có sự ngang bằng về mức độ huyết thống và thân 
thích với nữ giới thì anh ta phải gánh vác trách nhiệm về mặt 
tài chính hơn phụ nữ. 

Chót lại vấn dé thì phụ nữ Muslim được Islam cho 
quyền thừa hưởng tài sản thừa kế một cách rõ ràng, hợp lý, 
công bằng và đúng với vai trò, vị trí trách nhiệm cũng như 
quyên lợi của mình trong cuộc sóng và xã hội. 


Islam & phụ nữ... 


* Tình huống thừa kế của phụ nữ theo ba tiêu chí của 
Islam được gói gọn trong bôn trường hợp: 


1- Trường hợp người chết bỏ lại con cái: con trai và con 
gái (tức họ là anh em ruột thuộc những đứa con của người 
chét). Allah 3£ phán: 


35 zg 22 <.f 4? ,4 8 
[11 scalae Rz. ji Kig 4Í eee) 


(Allah sắc lệnh cho các ngươi vé việc con cái của các ngươi 
được hưởng gia tài thừa kê như sau: Phân của con trai 
băng hai phân của con gái.È (Chương 4 — Anni-sa, câu 11). 


2- Trường hợp vợ chóng thừa kế nhau tức vợ thừa kế 
chóng và chóng thừa kê vo. Allah 3£ phán: 


15 $4 5€ o% Ấp URGES EIS END 
ns C D 55 d5 11G aed Los 35 92 655 (2 MH pes js 


02 ES SM MR 5 GJ 6Š o ced es TI 


12 «a 14 i$ Tehoa ba 


{Và các ngươi được hưởng phân nửa gia tài của các bà vợ 
để lại nếu như họ không có con, còn nêu họ có con thì các 
ngươi được hưởng một phần tư gia tài để lại sau khi đã 
thực hiện xong những điều ghi trong di chúc cũng như đã 
xong phần thánh toán nợ nần. Và các người vợ sẽ được 
hưởng một phần tư gia tài mà các ngươi để lại nếu các 
ngươi không có con, còn nếu các ngươi có con thì họ sẽ 
hưởng một phần tám gia tài để lại sau khi đã thực hiện 
xong những điều ghi trong di chúc cũng như đã thanh toán 
xong nợ nân.È (Chương 4 — Anni-sa, câu 12). 


8 


Islam & phụ nữ... 


3- Cha mẹ của người chết: cha hưởng gấp đôi me; nếu 
người chêt không có con thì cha hưởng hai phân ba tài sản thừa 
kê còn mẹ thì hưởng một phân ba. 


4- Nêu người chét chỉ có một đứa con gái thì con gái 
hưởng một nửa tài sản thừa kê, mẹ hưởng một phân sáu, cha 
hưởng một phân sáu và phân còn lại. 


L 


* Ngược lại, chúng ta thấy Islam cho phu nữ huóng 
tài sán thira ké ngang hang vói nam giói trong mót só 
trường hop: 


% Trường hợp người chết không có cha mẹ (ông bà nội 
và ông bà bên nội thế hệ trở xuống gốc) và không có con cái 
(cháu nội và các thế hệ cháu nội trở lên ngọn) mà chỉ có một 
người chị (em) gái và một người anh (em) trai cùng mẹ khác 
cha thì mỗi người trong hai người đó hưởng một phần sáu tức 
anh (em) trai hưởng một phần sáu và chị (em) gái hưởng một 
phần sáu. Allah 3& phán: 


E dd . 2472 2504 ⁄\ A2 f 
(ea Xo 2 35 oe eB d e đề a 
sat tg 


[12 «35,10 ede ede di b AT ¿2⁄62 72 2ˆ Q57 IG 


(Và nếu người chết, dù nam hay nữ, dé lại gia tài nhưng 
không có con cái hay cha mẹ để thừa hưởng mà chỉ có một 
người. anh (hay em) trai hoặc một người chị (hay em) gái 
thì môi người sẽ hưởng được một phần sáu gia tài để lại; 
còn nếu số anh chị em đông hơn một người thì phần của tất 
cả họ là một phần ba gia tài để lại sau khi đã thực hiện 
xong những điều ghỉ trong di chúc cũng như đã thanh toán 
xong nợ nån miễn sao người thừa kế không bi thiệt thói. Đó 
9 


Islam & phu nữ... 


là điều lệnh tir Allah và Allah là Dáng Hiểu biết và Chiu 
dung.) (Chương 4 — Anni-sa, câu 12). 


Anh (hay em) trai hoặc một người chị (hay em) gái 
trong cáu Kinh là anh em cüng me khác cha vói nguói chét. 


$ Nếu một người chết di không có ai hưởng thừa kế 
ngoài anh chị em cùng mẹ khác cha (nhiều hơn hai) thì tất cả 
cùng hưởng từ một phần ba tài sản của người chết dé lại và 
chia đều cho nhau. 


% Cha mẹ của người chết mỗi người hưởng một phần sáu 
như nhau từ đứa con nêu người chêt có một đứa con trai hoặc 
có con gái từ hai người trở lên. Allah 3€ Hee 

K Í 4V P G. 2520 z 
[11 hadise] 45 4 $6 o 355 a ga 2>5 4535) 
(Và cha, me mói người được hướng một phần sáu của gia 
tài dé lại néu người chết có conj (Chương 4 — Anni-sa, câu 
11). 

5 Nếu người phụ nữ qua đời bỏ lại người chóng và người 
chi (em) gái ruột: người chóng hưởng một nửa và người chi 
(em) gái ruột hưởng một nửa. 


% Nếu người phụ nữ qua đời bỏ lại người chóng và người 
chị (em) gái cùng cha khác mẹ: người chồng hưởng một nửa và 
người chị (em) gái cùng cha khác mẹ hưởng một nửa. 

t$  Néu người phụ nữ qua đời bỏ lại người chóng, me và 
chị (em) gái ruột: chồng hưởng một nửa, mẹ hưởng một nửa, 
còn chị (em) gài ruột không hưởng gì cả (sự phân chia của 
Ibnu Abbas). 


10 


Islam & phu nữ... 


& Nếu người phu nữ qua đời bỏ lại người chồng, một 
người chi (em) gái ruột, một người chi (em) gái cùng cha khác 
mẹ và một chị (em) gái cùng mẹ khác cha: chồng hưởng một 
nửa, chi (em) gái ruột hưởng một nửa, không còn gi cho chi 
(em) gái cùng cha khác mẹ và chị (em) gái cùng mẹ khác cha. 


% Nêu người đàn ông qua đời bỏ lại hai đứa con gái và 
cha mẹ: cha và mẹ môi người hưởng một phân sáu, và môi 
người con gái hưởng một phân ba. 


e. 


Z Cũng có một số trường hợp, giáo lý cho phụ nữ 
hưởng tài sản thừa kê nhiêu hơn nam giới: 


5& Nếu một người đàn ông qua đời bỏ lại hai đứa con gái, 
mẹ và một người anh (em) trai: hai đứa con gái hưởng hai phân 
ba, mẹ hưởng một phần sáu và phần còn lại cho người anh 
(em) trai (theo cách tính: tất cả tài sản chia làm 7 phần: mỗi 
đứa con gái là 3 phần, mẹ 1 phần và phần còn lại lại không còn 
gì nữa). 

% Nếu người đàn ông chết bỏ lại một đứa con gái, và cha 
mẹ: con gái hưởng nhiêu hơn cha; con gái hưởng một nửa tài 
sản dé lại, mẹ hưởng một phân sáu, cha hưởng một phân sáu. 

% Nếu người đàn ông chết bỏ lại hai đứa con gái và cha 
mẹ thì môi đứa con gái hưởng gâp đôi cha. 

$ Nếu một người phụ nữ chết bỏ lại chóng, mẹ, ông nội, 
hai người anh (em trai) cùng mẹ và hai người (anh em trai) 
cùng cha. 

5 Nếu người đàn ông chết bỏ lại hai đứa con gái, một 
người anh (em trai) cùng cha và một người chị (em gái) cùng 
cha: mỗi đứa con gái nhận một phần ba tức là hai phần ba, còn 


11 


Islam & phu nữ... 


lai mót phàn ba chia làm ba: nguói anh (em trai) huóng hai và 
người chi (em gái) hưởng mót. 


Z Nhirng trường hop nữ giới hưởng của thừa kế còn 
nam giới thì hưởng gi cả: 

5 Khi một người đàn ông chết bỏ lại một đứa con gái, 
một chị (em gái) ruột và một người chú (bác): con gái hưởng 
một nửa, chị (em gái) ruột hưởng một nửa, người chú (bác) 
không có gì. 

$ Khi một người phụ nữ qua đời bỏ lại chồng, một chị 
(em gái) ruột, một chị (em gái) cùng cha và một anh (em trai) 
cùng mẹ: chồng hưởng một nửa, chị (em gái) ruột hưởng một 
nửa, chi (em gái) cùng cha và anh (em trai) cùng mẹ không 
được gì cả. 


% Khi người phụ nữ chết bỏ lại chồng, me, hai anh (em 
trai) cùng mẹ, một hoặc nhiều anh (em trai) ruột: chóng huóng 
một nửa, me hưởng một phần sáu, hai anh (em trai) cùng me 
huóng mót phàn ba, khóng cón gi cho anh (em trai) ruót. 
(Umar bin Khattab). 


% Khi người phu nữ chết bó lại chồng, ông nội, me, các 
anh (em trai) ruột và các anh (em trai) cùng mẹ: chồng hưởng 
một nửa, ông nội hưởng một phần sáu, mẹ hưởng một phần 
sáu, phàn còn lai là của các anh (em trai) ruột, các anh (em trai) 
cùng mẹ không hưởng gi. 

* Những người nghiên cứu về môn học chia tài sản thừa 
kế trong giáo luật Islam thấy rằng có hơn ba mươi trường hợp 


nữ giới hưởng ngang bằng với nam giới, hoặc hưởng nhiều hơn 
nam giới hoặc chỉ có nữ giới hưởng còn nam giới không 


12 


Islam & phu nữ... 


hưởng, trong khi đó chỉ có bón trường hợp nữ giới hưởng bằng 
một nửa của nam gIới ... 


L 


* Điểm qua quyền thừa kế tài sản của người phu nữ 
trong các khuôn luật khác: 


e - Quyền thừa kế tài sản trong Kinh Thánh chỉ dành riêng 
cho nam giới: *Néu một người đàn ông có hai người vợ, một 
trong hai được y yêu thương và người còn lại bị y ghét bỏ, và 
cá hai déu sinh những đứa con trai cho y nhưng đứa con đâu 
lòng là con trai của người vợ mà y không yêu (9. Khi y để lại 
tài sản cho các con của y, y không được phép đưa quyén wu 
tiên con trai đầu lòng cho đứa con trai đâu lòng của người vợ 
mà y yêu thương mà y phải đưa quyền ưu tiên đó cho người 
con trai đâu lòng của người vợ mà y không yêu thương T Y 
phải thừa nhận đứa con trai đầu của người vợ y không yêu 
thương là đứa con đầu lòng để y cho gấp đôi những gì mà y có 
được bởi vì đứa con trai đó là dấu hiệu đầu tiên về sức manh 
của người cha. Nó được hưởng quyên wu tiên của đứa con đâu 
lòng.” (Đệ nhị luật © 21: 15 — 17). 


e Nọ giới không được hưởng quyền thừa kế tài sản trừ 
trường hợp không có nam giới: “Bây giờ các con gái của Xê- 
lô-phát, con của Hê-phe, cháu của Ga-la-át, chát của Ma-ki, 
chít của Ma-na- se, thuóc vé các gia tóc Ma- -na-se, là con trai 
của Giô-sép, tién đến. Tên của các con sái nây là: Mách- la, 
Nó-a, Hót-la, Minh-ca và Tiét-sa. ?Ho ra mát Mói-se, tháy té lé 
Ê-lê-a-sa, các nhà lãnh đạo và cá hội chúng tai cửa Léu Hội 


(D Đệ nhị luật là quyền thứ năm trong Kinh Cựu Ước. Tên gọi "Đệ nhị luật" 
trong tiêng Việt của Công giáo Rôma bắt nguôn từ tiêng Hy Lạp: 
Deuteronomion (Latinh: Deuteronomium), nghĩa là "pháp luật thứ hai". Tuy 


nhiên, Tin Lành lại gọi quyên sách này là "Phục truyên luật lệ ky". 
13 


Islam & phu nữ... 


Kiến, và nói: ` “Cha chúng tôi đã chết trong hoang mạc. Ông 
không theo phe Cô-ra là những kẻ hiệp lại chóng đối Đức Giê- 
hô-va nhưng ông đã chết vì tội lỗi minh và không có con trai. 

*Tại sao danh cha chúng tôi bị loại ra khỏi gia tộc chỉ vì không 
có con trai? Hãy cho chúng tôi phán đất làm sản nghiệp giữa 
các anh em của cha chúng tôi. ?^Mói-se dem tường hợp của các 
người con gái ấy đến trước mặt Đức Giê-hô-va. Dic Giê-hô- 
va phán với Mói-se răng: ” “Các người con gái Xê-lô-phát nói 
có lý. Con phải chia cho họ đất làm sản nghiệp giữa các anh 
em của cha họ và chuyển giao cho họ sản nghiệp của cha họ. 
®Con cũng phải nói với dán Y-so-ra-ên rằng: 'Néu người nào 
chết mà không có con trai thì anh em phải giao sản nghiệp của 
người ấy lai cho con gái của họ. “Nếu người ấy không po con 
gái thi phải giao sản nghiệp cho anh em của người áy. 10 Nếu 
nguoi áy khóng dd anh em thi phái giao sản nghiệp cho chú 
bác của người ấy. "Và néu người ấy không có chú bác thì phải 
giao sản nghiệp cho người bà con gân nhất làm sở hữu. Đó là 
luật lệ quy định cho dân Y-so-ra-ên đúng như Đức Giê-hô-va 
đã phán dán Môi-se.” (Dân số ký ® 27: 1 -11). 


e - Điều 17 trong hiến pháp của nhà nước Pháp được sửa 
đổi sau hai trăm năm có nội dung: “Một người phụ nữ đã lập 
gia đình - ngay cả khi cuộc hôn nhân của cô ta dựa trên cơ sở 
phán chia quyên sở hữu của cô ta và quyên sở hữu của chóng 
có ta — có ta khóng có quyén cho, khóng có quyén chuyén 
quyền só hữu cua cô ta, không có quyên thé cháp, khóng có 
quyên sở hữu của bôi thường được bồi thường trừ phi phải có 
sự tham gia cua người chóng trong hop dóng hoác có sw dóng 
y cua anh ta bằng văn bản chấp thuận". 


©) Dân số ký là quyền thứ tư của Kinh Cựu Ước. 
14 


Islam & phu nữ... 


e Phu nữ trong luật pháp Anh Quốc vẫn được bán từ 
người chồng cho người khác với sáu đồng xu, và điều luật này 
tiếp tục có hiệu lực đến năm 1805 Tây lịch; và trong những gi 
được coi là luật Cách mạng Pháp thì phụ nữ bị hạn chế quyền 
của riêng mình, họ được xem gióng nhu đứa trẻ và người điên, 
họ không có quyền tự xử lý tài sản của họ trừ phi một ai đó 
trong số những người nam giới ủy thác cho họ, và qui định này 
tiếp diễn cho đến năm 1938 Tây lich. 


> Rồi khi muốn thay đổi, họ thay đổi một cách bát công 
đối với thực tế của phụ nữ, họ ném phụ nữ vào sự bất công vô 
cùng lớn lao, họ thay đổi cả bản chất riêng của người phụ nữ: 
họ bắt phụ nữ phải như đàn ông trong việc gánh vác trách 
nhiệm và những gánh nặng, họ đối xử tàn bạo với phụ nữ, họ 
biến phụ nữ thành những cái xác không hồn, chỉ có hình thể 
nhưng không có sự sống, họ chèn ép và áp bức phụ nữ dưới lớp 
vỏ bao bọc mang tên sự bình đẳng giới, họ muốn đưa phụ nữ 
tránh xa Islam bởi vì họ biết rằng chỉ có Islam là tôn giáo duy 
nhất có khả năng thiết lập và duy trì quyền của phụ nữ, chỉ có 
Islam mới là tôn giáo duy nhất đáp ứng sự bình đẳng cho phụ 
nữ và duy trì đúng với bản chất tự nhiên của phụ nữ; và bởi vì 
Islam là tôn giáo duy nhất đích thực của Allah, Đắng Thông 
Lãm, Đắng Chí Minh. 


449 


15 


Islam & phụ nữ... 


35 Giải tỏa những khúc mắc vé việc cầm người 
Muslim nữ kêt hôn với người ngoại đạo. 


Tại sao Islam cho phép người Muslim nam kết hôn với 
phụ nữ dân Kinh sách (người Do thái, Thiên chúa) nhưng lại 
cám điều đó với Muslim nữ? 

Đây quả là câu hỏi khá hay và vô cùng hợp lý. Nhưng 
trước khi trả lời cho câu hỏi này, chúng ta hãy xác nhận lại việc 
Islam nghiêm cám người Muslim nữ kết hốn với người không 
phải Muslim qua lời phán của Allah Tối Cao và Chí Minh: 


16 


Islam & phu nữ... 


35 3/5 o2 2£ Des Xa bu de ás tk Voss 35 
[221 45,335.) (Eel 


(Và chớ kết hôn (con gái của các ngươi) với những người 
đàn ông thờ đa thần cho đến khi nào chúng có đức tin. 
Chắc chắn người bề tôi có đức tin tốt hơn người thờ đa 
thần cho dù người thờ đa thần đó có làm các ngươi yêu 
thích.È (Chương 2 — Al-Baqarah, câu 221). 


Việc cám phụ nữ Muslim kết hôn với đàn ông không 
phải Muslim là dựa trên căn nguyên rằng thông thường phụ nữ 
hay theo chồng của cô ta và sự ảnh hưởng của đàn ông thông 
thường tác động mạnh mẽ đối vợ của anh ta hơn là sự ảnh 
hưởng của phụ nữ đối với chồng của cô ta, trong khi Islam là 
tôn giáo mang những mục đích trong đó có hai mục đích tiêu 
biểu sau: 


Mục đích thứ nhất: Dé thiên hạ công nhận một cách 
rõ ràng và không mơ hồ khiến họ tin rằng các tôn giáo đều 
đúng. Chính vì vậy, Islam cho người đàn ông Muslim kết hôn 
với phụ nữ không phải Muslim với điều kiện là người phụ nữ 
đó phải là dân Kinh sách (Do thái hoặc Thiên Chúa) bởi vì ít 
nhất cô ta có đức tin vào Thiên Chúa và sự mặc khải. Mặt 
khác, so với những người không phải Muslim khác thì người 
phụ nữ dân Kinh sách có thé hiệu về bức thông điệp của Islam 
hơn, đặc biệt là khi có sự kết nói với người chóng là Muslim 
qua lời nói và hành động. Khi cô ta nhìn thấy chồng Muslim 
của cô ta có phẩm chất đạo đức tốt đẹp trong cư xử cũng như 
trong cách sông giống như Islam đã ra lệnh và dạy bảo, có thể 
điều đó làm cho cô ta tiếp nhận Islam, tuy nhiên, nếu cô ta cứ 
kiên định trên tôn giáo của mình thì cô ta không bi cưỡng ép 


17 


Islam & phu nữ... 


bói lé khóng mót ai có quyén ép buóc có ta. Allah, Dáng Tói 
Cao phán: 


[256 5305,51 dudl d 2251 Ấy 


(Khóng có sự cuóng ép tín ngưỡng trong tôn giáo.) 
(Chuong 2 — Albaqarah, cáu 256). 


Mục đích thứ hai: Islam muốn bảo vệ và giữ vững 
những tín đồ của nó luôn có một sự kết chặt với nó. Do đó, 
Islam không dé họ đến với những sự việc làm ảnh hướng đến 
đức tin Iman của họ, và điều này được Islam gọi là Fitnah (sự 
quấy nhiễu) trong tôn giáo. Allah, Dáng Tối Cao phán: 


[217 :5 åN igu] (EÍ o rt (Een 


{Và Fitnah (sự quấy nhiễu) còn nghiêm trọng hơn cả việc 
giết chóc.È (Chương 2 — Albagarah, câu 217). 


Sự Fitnah trong tôn giáo có nhiều dạng thức khác 
nhau, có thé là dạng thức bạo lực đàn áp người Muslim mục 
đích để thay đổi đức tin và tín ngưỡng của y, và có thé 
dưới dạng thức kết hôn với người đàn ông ngoại đạo dù họ 
mang tôn giáo gì đi chăng nữa. Nhưng tại sao việc kết hôn với 
người đàn ông không phải Muslim lại là điều Fitnah trong tôn 
giáo? Bởi vì đàn ông như chúng ta đã nói ở trên thường gây 
ảnh hưởng đến phụ nữ nhiều hơn, có thể với sự ảnh hưởng của 
người chồng không phải Muslim này tác động lên người vợ 
Muslim của anh ta với sự tác động tiêu cực làm cô ta từ bỏ tôn 
giáo của cô ta hoặc ít nhất khiến cô ta không tuân thủ các 
nguyên tắc giáo lý tôn giáo của cô ta. Đó là điều Islam không 
muôn xảy ra cho các tín đồ của nó, Islam muốn dé họ có một 
môi trường thích hợp trong việc duy trì và giữ gìn các giáo 


18 


Islam & phu nữ... 


điều. Chính vi lẽ này, Islam khuyến khích và thúc giục người 
Muslim nữ phải có sự lựa chon tót, ngay cå trong viéc két hôn 
vói nguói dàn ông Muslim thi Islam cüng báo có ta chon láy 
người chóng ngoan dao và tir chói những người lo là và xao 
lãng các giáo điều. Tất cả những điều đó đều chỉ nhằm muc 
đích giữ cho người Muslim nữ duy trì được tôn giáo của cô ta, 
tránh xa tất cả mọi điều gây ảnh hưởng xấu đến đức tin và tôn 
giáo của cô ta. 


444 


** Giải tỏa nhiều điều chưa rõ về Fitnah của phu nữ 
và ý nghĩa răng phụ nữ đên trong hình ảnh của Shaytan 


Một số người thắc mắc tại sao Islam lại mô tả phụ nữ 
là điêu Fitnah và tại sao lại nói phụ nữ đên trong hình ảnh của 
Shaytan? 


Về thắc mắc thứ nhất: Điều quan trọng trước tiên mà 
chúng ta cần phải biết đó là ý nghĩa của từ ngữ Fitnah. Từ 
Fitnah được nhắc đến trong Qur'an và Sunnah của Thiên sứ 
Muhammad # mang nhiều hàm ý. Da số từ Fitnah được nói 
đến trong Qur'an cũng như Sunnah thường với ý nghĩa là “sự 
thử thách”, và tôi không biết liệu những ai phản bác rằng Islam 


19 


Islam & phụ nữ... 


xem phụ nữ là điều Fitnah có hióu và biết được ý nghĩa thực sự 
của từ ngữ Fitnah hay không, cũng như tôi không biệt liệu họ 
đã đọc Qur'an hay chưa? 


Qur'an trình bày cho chúng ta sự thật rằng việc mà con 
người phải đối mặt với tất cả những gì xảy ra trong cuộc sống, 
dù tốt hay xấu, lành hay dữ thì đó chỉ là Fitnah tức sự thử 
thách, một cuộc thi dé xem ai là người vượt qua tốt nhất. Allah, 
Đắng Tối Cao phán: 


[35 «L5 5,9 6,25 ui is Xa xi) ZA em 


Và TA thử thách các ngươi với điều xấu và điều tốt; và các 
ngươi phải trở vé trình diện TA.È (Chương 21 — Al-Ambiya', 
câu 35). 


SAI 1 22 Sce sius AR Sca sf; e&t gi olt) 
[2: 1514 


(Dáng dà tao hóa cái chết và sự sóng dé xem ai trong các 
nguoi làm tốt, và Ngài là Dáng Quyền Luc, Hằng Tha thir.j 
(Chuong 67 — Al-Mulk, cáu 2). 


&f 21 p cfi 


(O tse 0 soe dif Sf t canat edel estet) 

[28 : Juss 5e] 
(Và các ngươi hãy biết rằng tài sản và con cái của các 
ngươi chỉ là một Fitnah (sự thử thách); và ở nơi Allah có 
một phân thưởng vô cùng to lớn.Ề (Chương 8 — Al-Anfal, câu 
28). 


20 


Islam & phu nữ... 


Và phụ nữ là sự thử thách cho dàn ông dé xem người 
đàn ông có bị phụ nữ mê hoặc làm xao lãng Thượng Đề của y 
cũng như xao lãng sự tuân lệnh Ngài hay không? Liệu người 
đàn ông có nghịch lại với ý chỉ của Allah Tối Cao vì phụ nữ 
hay không: y có mở to mắt ngắm nhìn những điều Allah 3š 
nghiêm cám không, y có quan hệ với phụ nữ ngoài giáo luật 
mà Ngài đã qui định không? Với cái đẹp, sự quyền rũ và gợi 
cảm của phu nữ Allah 4# muốn thử thách người đàn ông xem y 
có thực sự kính sợ Ngài hay không? 


Tương tự, người dàn ông cũng là Fitnah (sự thử thách) 
đối với phụ nữ, khi một người đàn ông đẹp trai lịch lãm, sang 
trọng có tiên của nhưng không phải là người duy trì các giáo 
điều của Allah 3š, đến với một người phụ nữ, Allah 5 muôn 
thử thách cô ta xem cô ta sẽ vì sắc đẹp và tiền tài của người 
đàn ông đó và chọn anh ta làm chồng hoặc cô ta bất chấp điều 
cám của Allah 3£ mà quan hệ bát chính với người đàn ông đó, 
hay cô ta nhận biết được đó là sự thử thách dành cho cô ta và 
cô ta có gắng vượt qua, cô ta bắt bản thân mình chỉ chọn lấy 
người đàn ông làm hài lòng Allah 4# và tránh xa những điều 
nghiêm cắm? 


Và con cái cũng là điều Fitnah dé thử thách cha mẹ của 
chúng. Allah 4& dùng con cái dé thử thách các bé tôi của Ngài 
để xem họ sẽ vì con cái của họ mà quên Ngài, quên đi việc 
tuân lệnh Ngài hay họ luôn có gắng nuôi dạy chúng theo sự 
giáo dục của Islam? 


Như vậy, việc nói phụ nữ là Fitnah thực sự không phải 
là nói phụ nữ là điều xấu, không phải nói bản chất của phụ nữ 
là không tốt lành mà chúng ta chỉ muốn nói phụ nữ là sự thử 
thách giống nhu Allah 3€ đã phán rằng con cái là điều Fitnah 
tức là sự thử thách cho cha mẹ của chúng trong việc tuân lệnh 

21 


Islam & phụ nữ... 


Allah 3# chứ con cái không phải là điều xấu. Không những 
vậy, Allah 3š còn mô tả ráng con người chúng ta đêu là Fitnah 
cho nhau như Ngài phán: 


[20 :öb all š ygu] Gaii A53 “2 c2 014¿5) 


(Và TA đã düng mót só người này để làm Fitnah (sự thử 
thách) cho một số người kia hầu xem các ngươi có kiên 
nhẫn chịu đựng hay không? (Chương 25 — Al-Furqan, câu 
20). 


Thắc mắc thứ hai: Nói rằng Islam xem phụ nữ giống 
như Shaytan. Điêu này hoàn toàn sai, đó chỉ là một sự ngộ 
nhận thiêu hiéu biệt. Nêu phu nữ được xem là như thê trong 
Islam thì chăc chăn Islam cũng xem như thê đôi với đàn ông, 
bởi vì Thiên sứ của Allah $š đã nói: 

«$3 All, ajo xí da: (JEZI 2 H060) 
“Phụ nữ là anh em ruột của đàn ông” (Abu Dawood, 
Tirmizdi). 

Nhu vậy, nếu phu nữ là Shaytan thi đàn ông cũng là 

Shaytan bởi họ là anh em ruột của nhau!!! 


Thật ra đây là những lời xảo biện mà những người 
muốn chóng phá Islam đã bày trò. Quả thật, Allah Tối Cao 
luôn quí trọng con cháu của Adam, Ngài ban cho nhiều vinh dự 
dù là nam hay nữ, Ngài phán: 


[70 L RJ 3l cas GR KHI, 


(Và quả thật, TA đã ban nhiều vinh dự cho con cháu của 
Adam (nhân loai). (Chuong 17 — Al-Isra, câu 70). 


22 


Islam & phụ nữ... 


Quả thật, nhiều người có tình vạch tim sơ hở trong lời 
nói cũng như trong hành động của Nabi 5 hầu dé chi trích 
Islam, và thực sự trong lời nói cũng như trong hành động của 
Thiên sứ # chắc chăn chăng có gi là sơ hở, chẳng có gì là 
không đúng dé họ phản bác, mà thật ra họ chỉ có ý dùng xảo 
ngôn đề ngụy biện và bóp méo cũng như để xuyên tạc sự thật. 
Và một trong những Hadith mà họ tìm cách bóp méo và xuyên 
tac đó là Hadith Sahih được ghi lại bởi Imam Muslim và những 
vị học giả khác rằng Thiên sứ của Allah #& nói: 


deis ral oues d 2155 20625822 à J2) y) 
(5 ä o js 205 50 xal <D Sta 


“Quả thật, phụ nữ đến trong hinh ảnh của Shaytan và di 
trong hình ảnh của Shaytan, bởi thế khi ai đó trong các 
ngươi nhìn thấy một người phụ nữ thì y hãy đến với vợ của 
y vì điều đó sẽ làm dập tắt những gì (sự ham muốn nhục 
dục) trong bản thân y”. 


Tiến sĩ Abdul-Hakim Sadiq Al-Faituri nói: (Trong lời 
Hadith chẳng có gì để phản bác cả, và chăng có gì là mang hàm 
ý khinh thường, coi rẻ cũng như hạ thấp phụ nữ cả, mà ý nghĩa 
của Hadith là Allah Tối Cao làm cho bản thân người đàn ông 
luôn hướng đến phụ nữ vì lòng ham muốn xác thịt cũng như 
người đàn ông thường nghĩ đến sự hưởng thụ khoái lạc ở phụ 
nữ. 

Và trong sự ngám nhìn phụ nữ sé đem lại điều Fitnah, 
mời gọi người đàn ông đến với điều tội lỗi, bởi hình ảnh của 
phụ nữ kêu gọi người đàn ông đến với nhục dục và khoái lạc 
và khiến họ rơi vào điều Haram, nó giống như sự cám dỗ của 
Shaytan mời gọi con người đến với những điều xấu qua sự bày 

23 


Islam & phu nữ... 


vẻ và trang hoàng làm mé hoặc đôi mát của họ. Và đây là điều 
thực tê. 


Hadith chỉ mang ý nghĩa khuyến cáo phụ nữ không 
nên ăn mặc không kín đáo, họ nên che kín cơ thể của họ mục 
đích để không quấy nhiễu đàn ông và để đàn ông không bị 
quấy nhiễu bởi họ. Và trong Hadith còn mang một lời chỉ day 
và hướng dẫn cách điều trị cho những gì xảy ra trong tâm trí 
của người đàn ông khi mà hình ảnh gợi cảm và quyên rũ của 
người phụ nữ nào đó đã ám ảnh y bằng cách y hãy đến với vợ 
của y, bằng cách đó, insha-Allah sự ham muôn nhục dục trong 
tâm trí sẽ tan biến. 

Những mập mờ cũng như những điều chưa rõ này 
nguyên nhân là do thiếu sự hiéu biết về vị trí và vai trò của phụ 
nữ trong Islam cũng như do nhận thức sai lầm rằng Islam bất 
công với phụ nữ, xem trọng đàn ông hơn phụ nữ. Quả thật, 
trong một số lời giáo lý thì người đàn ông được gọi là Shaytan 
khi xem xét về hành động của họ. Thiên sứ của Allah 5$ mô tả 
việc người đàn ông đi rao giảng chuyện chăn gối của y và vợ 
của y cũng như việc người phụ nữ đem chuyện chăn gối vợ 
chóng của cô ta đi rao giảng với lời: 


IR G22 @ 6 ARA A RM Be đã s CO) 
Ta (6 ¿285 


“Quả thật hình ảnh của việc làm đó giống như hình ảnh 
của Shaytan nam gặp Shaytan nữ trên con đường và cả hai 
thực hiện hành vi tinh dục trong lúc mọi người đang nhìn 
xem" (Ahmaa).). Đã xong lời của tiễn sĩ Abdul-Hakim. 


24 


Islam & phu nữ... 


Hon nữa, việc so sánh với Shaytan không can hé với 
việc là người đàn ông hay người phụ nữ phải có bản chất giống 
Shaytan mà việc so sánh ở đây chỉ dựa trên đặc điểm của việc 
làm mà người đàn ông hay người phụ nữ thực hiện. Và đây là 
phong cách nói chuyện và diễn đạt trong văn phong ngôn ngữ 
Á Rập, với phong cách này chàng ai hiéu là nguói phu nir là 
Shaytan hay nguói dàn óng là Shaytan giống như một số người 
muôn xuyên tạc và bóp méo sự thật với xảo ngôn và ngụy biện. 


Khalid Harbi 


444 


Ché dó da thé trong Islam và trong các tón giáo 
khác 


XÆ Giải tóa những điều chưa hiểu đúng xung quanh 
vân đề đa thê trong Islam 


Quả thật, kẻ thù của Islam đã “chặt chém” Islam, họ tő 
cáo Islam chèn ép và bất công với phụ nữ, họ chỉ trích rằng 
Qur'an thiết lập chế độ đa thé là bát bình dáng với phụ nữ qua 
câu Kinh: 


Islam & phu nữ... 


(Các ngươi hãy cưới những phu nữ được cho là tốt đẹp với 
các nguoi, hai người, ba người, hoặc bón người.È (Chương 4 
— Annisa’, câu 3). 


Họ - kẻ thù của Islam — cho rằng Qur'an đã ha thấp giá 
trị của người phụ nữ cũng như hạn chê quyên của họ, và Islam 
đã đưa con người trở về với thói ky ngu muội xưa kia!! 


Trước khi chúng ta làm rõ vẫn đề đa thê trong Islam 
cũng như các mục đích của việc Islam cho phép đa thê thì 
chúng ta hãy trả lời một câu hỏi rất quan trọng: Có phải Islam 
là tôn giáo đã sáng lập và khởi xướng ché độ da thê hay thật ra 
chế độ đa thê đã hiện hữu trước Islam? Quả thật, lịch sử đã 
khẳng định rằng chế độ đa thể đã xuất hiện và được biết trong 
nhân loại từ những thời đại rất xa xưa và có mặt trong mọi nền 
văn minh trước Islam. 


e Trong Kinh Cựu Ước (Tawrah) và tín ngưỡng của Do 
thái: Quả thật Kinh Cựu Ước cho phép người đàn ông Do thái 
cưới hơn một người vợ và không qui định giới hạn số lượng 
người vợ ngoại trừ Talmud® giới hạn với số lượng tối đa là 
bốn vợ với điều kiện là người chồng phải có khả năng đảm bảo 
cuộc sóng cho bốn người vợ đó, Talmud nói: không được phép 
cho người đàn ông cưới hơn bón vợ giống như Jacob (Ya qub) 
đã làm ngoại trừ anh ta đã thé điều đó với người vợ thứ nhất; 


(9 Talmud là một văn bản trung tâm của giáo sĩ Do Thái. Toàn bộ kinh 
Talmud bao gồm 63 bài luận, trong bản in tiêu chuẩn dài hơn 6.200 trang. Nó 
được viết bằng tiếng Tannaitic Do Thái và tiếng Aram (tiếng Sy-ri). Talmud 
bao gồm những ý kiến của hàng ngàn giáo sĩ Do Thái trong nhiêu chủ đề, bao 
gồm cả pháp luật, đạo đức, triết học, phong tục, lịch sử, thần học, truyền 
thuyết và nhiều chủ dé khác. Talmud là cơ sở cho tất cả các bộ luật của luật 
giáo đoàn Do Thái giáo và được nhiều trích dẫn trong các tài liệu giáo đoàn 
khác. 
26 


Islam & phu nữ... 


còn không thì phải kèm theo điều kiện cho việc đa thê này là 
khả năng chu câp. 


e Trong Sáng Thé Ky: Jacob (Ya'qub) «8 cưới: Leah, 
Rachel, Bila nữ hầu của Rachel, Zilpah người nữ hầu của Leah. 


e Trong Dân Số Ký: David (Dawood) 9 có rất nhiều VỢ 
và vô số cung nữ, và con trai của Người Nabi Solomon 
(Sulayman) 4% cũng thế: riêng Solomon (Sulayman) thì có 
hơn 1000 bà vợ giống nhu vua cha David (Dawood) cưới 14 
người vợ. Gidion có tới bảy mươi người con trai bởi vì ông là 
người nhiều vợ (4); .. tuy nhiên, chế độ đa thê đã bị hủy bỏ, 
theo pháp luật dân sự mà các học giả Do Thái ban hành cũng 
như được xác nhận bởi các hội đường của người Do Thái. Điều 
54 của cuốn sách vé quy định pháp lý cho người Israel đã quy 
định rằng: một người đàn ông không nên cưới nhiều hơn một 
vợ và anh ta phải thé điều đó khi tién hành lễ hôn ước. 


Nhu vậy, cơ sở cám da thê không phải từ Kinh Cựu 
Ước (Tawrah hay Torah). 


e Chế độ đa thê trong Kinh Tân Ước (Injil) và tín 
ngưỡng Kitô giáo: Kitô giáo vào buói đầu đã xác nhận những 
gì đã được người Do Thái khăng định về chế độ đa thê và 
những người đàn ông của nhà thờ không phản đối điều đó cho 
đến thế kỷ thứ mười bảy thì lệnh cám bắt đầu vào năm 1750 
Tây lịch. Các giáo sĩ cho rằng lý do cám là dé giơ cao nhiệm 
vụ của ho mục đích dé họ hoàn thành sự tuyên truyền và dé họ 
không phải bận tâm nhiều về phụ nữ mà bỏ bê việc chăm sóc 
nhà thờ và các tín hữu. 

Việc cắm này đầu tiên chỉ bắt đầu đối với các giáo sĩ 
chứ những người không phải giáo sĩ thì không bị cắm. Sau đó 
27 


Islam & phu nữ... 


việc chỉ được phép kết hôn lần đầu mới trở thành nghi lễ tôn 
giáo đối với mọi tín hữu nam không phải là giáo sĩ. Và nếu tín 
đồ nào muốn cưới vợ thứ hai thì không được thực hiện theo 
nghi lễ tôn giáo; rồi sau đó là cắm cưới nhiều hơn một vợ 
nhưng lại cho phép lén lút (quan hệ ngoài luồng), tuy nhiên, 
điều này cũng đã bị cắm vào năm 970 theo lệnh của Patriarch 
Abram Alsorbana. 


Nhu váy, việc cám da thê không phải là thiên luật mà 
luật đo con người đặt ra .. và sau đó, các giáo sĩ kêu gọi đến 
với cuộc sông độc thân và điều này chỉ được chấp nhận trong 
Kitô giáo chứ không được chấp nhận trong tôn giáo khác, và 
họ coi việc sống độc thân là bằng chứng cho sự tốt đẹp của bản 
thân cũng như là nguyên nhân cho sự thánh thiện và cho việc 
đạt được đỉnh cao của đức tin hoặc sự thanh sạch cho nhà thờ. 
Ham muốn tình dục tự nhiên của bản thân con người được họ 
xem là điều xấu hô, hèn ha và tháp kém, là điều khiếm khuyết 
trong đức tin cũng như sự thánh thiện. Trong thư thứ nhất mà 
Paul (thánh Phao-lo) gởi đến các tín hữu Cô-rin-to trong việc 
kêu goi họ không cưới vợ: (8? Tôi muốn anh chị em không 
phải bận tâm lo lắng diéu gì. Đàn ông không có vợ thì chuyên 
lo việc Chúa: họ tìm cách làm đẹp lòng Người. ^? Còn người 
có vợ thì lo lắng việc đời: họ tìm cách làm đẹp lòng vợ, 9? thé 
là ho bi chia dói. Cüng váy, dàn bà khóng có chóng và người 
trinh nữ thì chuyên lo việc Chúa, dé thuộc trọn vé Người cả 
hôn lẫn xác. Còn người có chóng thì lo lắng việc đời: ho tìm 
cách làm đẹp lòng chóng. 99 Tôi nói thé là để mong tim ích lợi 
cho anh chị em, tôi không có ý gài bẫy anh chị em đâu, nhưng 
chỉ muốn đê nghị với anh chị em một điêu tốt, dé anh chị em 
được sẵn bó cùng Chúa mà không bị giằng CO.). 


28 


Islam & phu nữ... 


Cứ nhu thé, họ đã sửa đổi và bóp méo lời của Kinh 
Thánh, tư tưởng và suy nghĩ của họ trở nên sai lệch và mang 
lai sự phá hoại, di ngược lại với trí tuệ lành mạnh và bản chất 
tự nhiên thuần khiết .. Con người sẽ duy trì sự sinh sản và bảo 
tồn gióng nòi từ đâu nếu không cho phép kết hôn hợp giáo lý? 
Tình yêu thương, lòng khoan dung và sự thanh thản và an bình 
sẽ đi về đâu? Tại sao lại dập tắt nhu cầu tình dục tự nhiên, nhu 
cầu bản năng mà Allah đã tạo nó thành bản chất của con người 
và Ngài qui định cho nó một con đường đúng đắn và hợp lý dé 
đáp ứng? Và làm sao chúng ta có thé kim hăm được nhu cầu 
bản năng thiết yếu của con người? Điều đó nếu có gắng thì chỉ 
tạo nên sự hư hại và tội lỗi ...! 


3% Sự đa thê trong Islam 


Allah Tối Cao ban hành luật kết hôn cho con cháu của 
Adam, Ngài phán: 


Gs eene] 62 end J4 e enel 42 LJ e if) 
5° VAN DIN E 15 
[72 ide $5] (o 


«Và Allah đã tao tir bán thân các ngươi những người vợ 
cho các ngươi và từ những người vợ Ngài đã tạo con cái và 
cháu chắt cho các ngươi, và Ngài cung cấp lương thực tốt 
cho các ngươi. Phải chăng họ tin tưởng nơi điều giả dối và 
phủ nhận các ân huệ của Allah?) (Chuong 16 — Annahl, cáu 
72). 


29 


Islam & phu nữ... 


Đây là một su ưu đãi và một su hoàn thiện ân huệ dành 
cho con người; là cách thanh lọc trái tim và thể xác khỏi những 
điều tai hại, Ó ué và tội lỗi; là cách dé giải tỏa tâm sinh lý mang 
đến sự thanh thản, tình yêu thương, sự bao dung và tinh thần 
ồn định. Kết hôn là thứ mạnh mẽ nhất và lâu dài nhất cho sự 
kết nói giữa hai con người, nó bao góm một phản ứng trao đổi 
rộng lớn giữa hai cơ thể tuy khác nhau về giới tính đực cái 
nhưng đều từ một cá thé duy nhất trong cấu tạo và bản chát, 
Allah Tối Cao phán: 


dl Senza 65 Ga jas Heñ uy os cá cedit 24 


[189 : 30 ea, 


(Ngài là Dáng đã tạo các ngươi từ một người duy nhất 
(Adam), và từ Y Ngài đã tạo ra người vợ của Y dé Y sông 
yên bình với nàng. (Chương 7 — Al-A'raf, câu 189). 


Đây là quan điêm của Islam vé bản chát đích thực của 
con người, một quan diém hoàn hảo, chu toàn và trung thực. 


Islam không qui định và kêu gọi đến với sự độc thân 
và tu hành xuât thê. Thiên sứ của Allah $š nói: 


A (DS 56:41 2042) iot at 3D) 


“Quả thật Allah đã thay thé sự tu hành bằng tôn giáo thuần 
túy khoan dung (Islam)" (Attabra-ni). 


Không những vậy, Islam lây việc kết hôn lập gia đình 
là con đường đê thanh lọc, tây rửa bản thân khỏi những điêu ô 
uê. Thiên sứ của Allah 5 nói: 


< 
£ 


olly (021 g5 0652 6a ah ák ðÍ 3Í ¿2 


30 


Islam & phụ nữ... 


“Ai muốn trinh diện Allah một cách trong sạch và tinh 
khiét thì hãy cưới những phu nữ tự do” (Ibnu Ma-jah). 


n 3G D SS o a ZR 15 804 42 » qm 
3 #20 66 sal 245 X4 Í ở2 5 dR Je ñ 9€ gas o 
Amb. T (Gu, 


“Kết hôn là Sunnah (đường lối) của Ta, bởi thế, ai không 
làm theo đường lối của Ta thì người đó không thuộc tín đồ 
của Ta; các ngươi hay cưới vợ bởi quả thật Ta sẽ là người 
có nhiều tín đồ bởi các ngươi, và người tráng kiện (khả 
năng tình dục dòi dào và sung mãn hơn bình thường) hãy 
kết hôn còn ai không có khả năng lập gia đình thì hãy nhịn 
chay bởi vì sự nhịn chay sẽ là rào chắn cho y (khỏi điều tội 
lỗi)” (Ibnu Ma-jah). 


< 
2$ 


N 525 giá) 3 < h aJ) „2£ abc $593 JR 6 e2 GE 53) 
aai, SUII ly (GV; 4 2226 


“Ai trong các ngươi với cơ thể cường tráng (dồi dào về lòng 
ham muôn tình dục) thì hãy cưới vợ bởi quả thật điều đó 
giúp y hạ tháp cái nhìn xuống (không nhìn những điều 
Haram) và giúp y giữ bộ phận sinh dục (khỏi hành vi 
Haram), và người nào không có khả năng cưới vợ thì hãy 
nhịn chay bởi vi nó sẽ là rào chắn bảo vệ khỏi điều cám" 
(Annasa-i, Ahmad). 


Và mót trong nhüng điều mà giáo lý Islam cho phép, 
đó là sự đa thê nêu như thực sự cần thiết, bởi vì nó là một giải 
pháp tối ưu dé giải quyết nhu cầu cáp bách, các luận điểm cho 
ván đề này: 

31 


Islam & phu nữ... 


Luận điểm thứ nhát: Islam không phải là kẻ đã thiết lập 
và khởi xướng chế độ da thê mà khi Islam đến thì Islam đã 
nhìn thấy sự việc đó lan rộng phó bién ở kháp moi noi, moi 
môi trường xã hội. Những người Ả Rập thời Jahiliyah (tiền 
Islam) đã xem chuyện đa thê là việc làm rất bình thường, hơn 
nữa sự đa thê rất phó biến trong cuộc sóng xã hội của họ. 


Luận điềm thứ hai: Islam đến tô chức, xây dựng và cải 
thiện lại mọi vấn đề và mọi vụ việc xã hội của con người và 
trong đó có vấn đề đa thê. Islam cho phép duy trì chế độ đa thê 
nhung có qui định giới hạn trong một phạm vi nhất định với 
các điều kiện và điều luật nhằm ngăn chặn sự tiêu cực cũng 
nhu dé giải quyết sự ón định của xã hội và đảm bảo quyền lợi 
của con người. Allah 35 phán: 


EE Si eie Eu i gas E Yi gae Sp) 


IH 


SERES icd e Sis e EA BEGUN ij 


er 


(Và nếu các ngươi sợ không thé đối xử công bằng với các 
con (gái) mồ côi, các ngươi hãy cưới những phụ nữ được 
cho là tốt đẹp với các ngươi, hai người, ba người, hoặc bốn 
người, nhưng nếu các ngươi e sợ không thể đối xử công 
bằng thì các ngươi hãy cưới một vợ thôi hoặc những phụ 
nữ tù binh dưới quyền các ngươi. Điều đó sẽ giúp các ngươi 
tránh khỏi sự bát công của bản thân.È (Chương 4 — Annisa’, 
câu 3). 


Khi câu Kinh này được mặc khải xuống thì Thiên sứ 
của Allah :s đã ra lệnh: ai có nhiêu hơn bôn vợ thì chỉ được 
phép giữ lai bón vợ và phải li di những người vợ còn lại. Theo 


32 


Islam & phu nữ... 


ghi nhán cüa Albukhari ráng Ghailaan bin Salamah Ath- 
Thagafi +: vào Islam và ông ta có tới mười người vợ, thê là 
Thiên sứ của Allah & bảo ông ta: 


(isi f ova T) 
“Hãy chon lấy bón trong số họ”. 

Ông Umairah Al-Asadi -: thuật lại: Tôi vào Islam, lúc 
đó tôi có tới tám người vợ, tôi nói cho Thiên sứ của Allah & 
biệt về điêu đó thì Người nói: 

(51 Lcs Z2) 
“Hãy chọn lấy bốn trong số ho" (Abu Dawood). 

Nufal bin Mu'awiyah Addilami -: thuật lại: Tôi vào 
Islam và tôi có năm người vợ, Thiên sứ của Allah > bảo tôi: 

ua d gilt + +Í (22231 6 y6 2 lagal KA) 
“Hãy chọn lấy bốn người anh muốn và hãy li dị một người 
còn lại” (Sha-fi 'y ghi lại trong Musnad của ông). 


Như vậy, Islam đến đã giới hạn số lượng được phép tối 
đa trong chê độ đa thê là bôn khi mà trước đó chê độ đa thê 
không hê có sự giới hạn. 


Luận điểm thứ ba: Islam không dé sự đa thê được diễn 
ra theo ham muốn và sở thích của người đàn ông mà không có 
các qui định và nguyên tắc để quản lý. Các nguyên tắc cũng 
như các qui định chính là yêu câu người đàn ông phải có sự 
công bằng, nếu không thì không được phép cưới nhiều hơn 
một. Và sự công bằng được phần thành hai dạng: 


33 


Islam & phụ nữ... 


Dang thứ nhất: Công bằng bắt buộc và được yêu cầu, 
đó là dạng công bằng trong cách cư xử, chu cấp, sự gân güi; 
không đề người vợ này thua kém hơn người kia bát cứ một thứ 
gì. Và đây là sự công bằng mà giáo lý Islam yêu cầu được thể 
hiện trong câu Kinh: 


Betani Edd) eS a usi ner Mass ME ctis S) 


€... nhưng nếu các ngươi e sợ không thé đối xử công bằng 
thi các ngươi hãy cưới một vợ thôi ... (Chương 4 — Annisa’, 
câu 3). 


Thiên sứ của Allah & nói: 


E 


E] PP 


(É 4244 4⁄2 57 ấm Joss D ATA) ye ie SE 6p) 
EM d 


“Nếu một người đàn ông có hai người vợ nhung y không 
công bằng giữa hai người vợ đó thì vào Ngày Phục Sinh y 
sẽ được phục sinh với dáng người nghiêng một bên” 
(Tirmizdi). 


Óng Abdullah bin Amru bin Al-Ass -: thuật lai rüng 
Thiên sứ của Allah & nói: 
6K este R 


“Quả thật, những người cư xử công bằng noi Allah, họ sé 
được ở trên những bục ánh hào quang ở phía bên phải của 
Đắng Rahman, và hai tay của Ngài đều là tay phải, họ là 
những người công bằng trong phân xử, trong đối xử với vợ 


34 


Islam & phụ nữ... 


cüa ho và trong nhírng gi mà ho có trách nhiém quán ly." 
(Muslim). 


Dạng thứ hai: Công bằng trong tình cảm, đó là cảm 
xúc của trái tim, và đây là dạng công bằng nằm ngoài sự kiểm 
soát của con người, và nó không được giáo lý yêu câu. Sự công 
băng này được nói trong câu Kinh: 

Ji Š es Xí 2 SA. 113 at Gio Mass ol AKS vá} 


VET đụ 1,4; IAL o 331a 6,245 
[129 LA 


(Và khóng bao gio" các nguoi có thé dói xir cóng bằng giữa 
các người vợ của các ngươi mặc dầu các ngươi đã cô găng. 
Tuy nhiên, chớ hoàn toàn nghiêng hẳn (về một bà và hoàn 
toàn bỏ rơi những người vợ còn lại), các ngươi bỏ rơi họ 
như một án treo. Bởi thế, nếu các ngươi làm hòa và kính sợ 
Allah thì quả thật Allah là Dáng Hàng Tha thứ và Thương 
xót.È (Chương 4 — Annisa’, câu 129). 


Tuy nhiên, không thé công bằng ở đây không có nghĩa 
là được phép cư xử bất công trong thể hiện tình cảm tức hoàn 
toàn nghiêng về một người vợ duy nhất mà người chồng phải 
chùa lại một khoảng trong tim dành cho người vợ khác chứ 
không được chỉ gần gũi với người vợ này mà bỏ bê hoàn toàn 
người vợ kia giống như cô ấy không phải là vợ. 

Quả thật, người mẹ của những người có đức tin, bà 
A”ishah «là vợ của Thiên sứ &&, bà đã chiếm lĩnh trái tim của 
Thiên sứ nhưng điều đó không làm Người :s đối xử bất công 
trong cách thé hiện tình cám vợ chóng; và Người & thường cầu 
xin Allah: 

35 


Islam & phụ nữ... 


ads d HUIS USS GA ¿20 Số TG i á 5 i) 


“Lay Allah, đây là sự phán chia của bề tôi vé những gi bé 
tôi có thé kiểm soát, xin Ngài chớ trách cứ bé tôi vé những 
gì tuy bề tôi sở hữu nó nhưng bề tôi không kiểm soát được 
nó (ý nói trái tim)" (Abu Dawood). 


Những gì trong cầu Kinh thứ hai này không mang ý 
nghĩa nghiêm câm sự đa thê được nói đến trong câu Kinh thứ 
nhất bởi vì sự công bằng trong cầu Kinh thứ nhất là cái được 
yêu cầu tức sự công bằng về vật chất, còn trong câu Kinh thứ 
hai thì sự yêu câu là không được nghiêng hoàn toàn chứ không 
phải cám bởi vì cảm xúc của trái tim năm ngoài sự kiểm soát 
của con người, và trái tim con người nằm giữa các ngón tay 
của Allah 3£ và Ngài muốn thay đổi nó như thế nào tùy ý Ngài. 
Cũng chính vì vậy mà Thiên sứ của Allah $ thường nói trong 
cầu nguyện: 

(zsz E 5 ¿5 dA) 152 6) 
“Ôi Dáng làm thay dói các con tim, xin Ngài củng có trái 
tìm của bề tôi vững chắc trên tôn giáo của Ngài”. 

Còn nếu như sợ không công bằng về vật chất thì chỉ 
nên cưới một vợ. Điều đó sẽ giúp các ngươi tránh khói sự 
bát công của bản thân. (Chương 4 — Annisa’, câu 3). 


Luận điểm thứ tư: Ý nghĩa cũng như giá trị của việc 
cho phép đa thê dĩ nhiên chỉ có Allah 4 mới biét rõ hêt ý nghĩa 
và giá tri của nó, nhung dựa theo sự nhận xét và đánh giá thì nó 
mang những ý nghĩa sau: 

1- Sự cho phép này không phải dé đáp ứng sự hưởng thụ 


khoái lạc và thú vui của con người ở gôc độ con (con người 
36 


Islam & phu nữ... 


gồm phần người và phần con) mà nó chi là điều cáp bách cần 
giải quyết cho điều cấp bách, một giải pháp tối ưu khi đối mặt 
với khó khăn để Islam không phải đứng nhìn bên lề trước 
những tình huống cấp bách đó mà không thê làm gì cả, điều đó 
là sự hạn chế trong việc đối phó với những sự có của cuộc 
sống. 


2- Nếu chúng ta giả định rằng chúng ta đang đứng trước 
hai hệ thống - tiến sĩ ï Mahmoud Ama-rah nói: một hệ thông cho 
phép đa thê và phủ nhận tất cả mọi thứ đằng sau các mối quan 
hệ tội lỗi giữa hai giới, dùng những bàn tay thép đập mạnh 
những hành vi ăn chơi trác táng, những người đang tham gia 
vào các hình thức không đứng đắn; còn một hệ thống thì ngăn 
cắm chế độ đa thê nhưng cho phép quan hệ tội lỗi và bất chính 
giữa hai giới, không có bắt cứ ngăn cản mạnh mẽ nào để giải 
quyết những thứ không tốt đẹp trong vấn đề này .. Như vậy, sự 
cho phép đa thê thực sự cần thiết, nó là giải pháp tốt hơn và 
trong sạch hơn hệ thống không cho phép đa thê bởi vì nó tôn 
vinh quyền phụ nữ và bảo vệ con cái của họ. 


3- Islam nhìn vào khía canh xã hội — cá nhân và tập thé - 
nó nhìn vào lợi ích của xã hội và công chúng, nó đặt lợi ích 
chung của xã hội lên hàng đầu để tránh những điều nguy hại. 
Và từ sự nghiên cứu và xem xét kỹ lưỡng, chúng ta nói rằng 
quả thật có nhiều tình huống kêu gọi phải dùng đến giải pháp 
cho phép đa thê: những tình huống riêng biệt đối với phụ nữ 
nhu phu nữ đã ly di, phụ nữ góa, phụ nữ lỡ thời và phu nữ vô 
sinh, và những tình huống dành riêng đối với đàn ông như 
chiến tranh, bản năng tình dục ... 


Những tình huống riêng biệt đối với phụ nữ: 


37 


Islam & phu nữ... 


- Phu nữ đã ly di, phụ nữ góa, phu nữ lỡ thói, ba nhóm 
này phải đối mặt với nỗi ám ảnh lớn vê việc khó kết hôn với 
người đàn ông độc thân, và họ phải sống vật lộn với ngọn lửa 
của bản năng sinh lý và lòng hàm muốn, trước mặt họ chỉ có 
hai lựa chọn: hoặc là họ sẽ dập tắt ngọn lửa đó theo con đường 
quan hệ bất chính và tệ nạn thác loạn hoặc là họ sẽ là những 
người vợ chân chính của những người đàn ông đã có vợ và họ 
sẽ trở thành người vợ thứ hai hoặc thứ ba hoặc thứ tư, được 
đảm bảo quyên lợi và địa vị trong xã hội, và đây là giải pháp 
duy nhất thực tế và tối ưu dé phu nữ không rơi vào con đường 
tỆ nạn và làm lac. 


-  Truóng hợp người vo vô sinh, theo bản chát tu nhiên, 
người chóng luôn mong muốn có con, lúc bấy giờ chỉ có hai 
giải pháp mà không có giải pháp thứ ba cho hai vợ chóng: hoác 
là nguói chóng ly di vợ dé tìm một người vợ khác dé đáp ứng 
nhu câu con cái hoặc là người chồng cưới thêm vợ và anh ta 
vẫn sóng đời sóng vợ chồng với người vợ vô sinh một cách yêu 
thương và yên bình. 

Lựa chọn giải pháp thứ hai là gần nhất với sự sáng 
suốt, trí tuệ và thực tế giúp thoát khỏi cảnh ly di phá tan mái 
ám gia đình. Và có thê người vợ vô sinh sẽ quên đi nỗi đau 
không thể sinh con và sẽ tìm thấy niềm vui bên những đứa con 
của người vợ kia. Và Allah là Đắng Tạo Hóa bất cứ thứ gì 
Ngài muốn, bất cứ mọi vật, mọi sự việc đều nằm trong sự định 
đoạt và an bài của Ngài. Allah 3£ phán: 


pa DOSE 

od đá; ES] 2á 3 cag 7 UE eh eof aa df 
g. $ *z > mT A w E < ^M ATY << 
zlé L Vae 74 s2 damas GSG EL 239 7Ì @ 5,5 A 24 


[50 49 5,35, (O 2225 
38 


Islam & phu nữ... 


(^Quyén thống trị và ché ngự các tầng trời và trái đất đều 
ở nơi Allah, Ngài tạo hóa vật gì Ngài muốn theo ý Ngài, 
Ngài ban con gái cho ai Ngài muốn và ban con trai cho ai 
Ngài muốn, hoặc Ngài ban cả hai, nam và nữ, và Ngài làm 
cho hiếm muộn đối với ai Ngài muốn. Quả thật, Ngài là 
Dáng Toàn Tri và Định Ðoat (moi thú’). (Chương 42 — Ash- 
Shura, câu 49, 50). 


Những tình huống dành riêng đối với nam: 


- Mort số người đàn ông có ham muốn tinh dục rất cao, 
họ không có khả năng kiểm soát bản năng tình dục mãnh liệt 
của họ, cho nên đối với họ thì một người phụ nữ không thê đáp 
ứng cho nhu cầu của họ, hoặc là do cô ta có cơ thê yếu ớt, hoặc 
ham muốn tình dục thấp hơn, hoặc mang căn bệnh mãn tính, 
hoặc đã lớn tuổi. Trường hợp này, nên bắt người đàn ông ức 
ché và dé nén sự ham muốn bản năng của mình lại, hay dé mặc 
y thực hiện hành vi tình dục ngoài luồng một cách tự do theo ý 
của y dé đáp ứng ham muốn bản năng của y, hay cho phép y 
cưới thêm vợ dé thỏa lắp sự ham muốn đó nhưng vẫn đảm bảo 
cuộc sóng vợ chồng với người vợ thứ nhất? Giải pháp thứ ba là 
lựa chọn sáng suốt, khôn ngoan, trí tuệ, chuẩn mực và đúng 
dán bởi lẽ nó không những giúp người chồng giải tỏa lòng hàm 
muốn tự nhiên không thể dập tắt, giữ ón định tình trang xã hội 
khỏi tình trạng quan hệ tình dục bừa bãi và thú tính và đảm bảo 
sự tôn nghiêm và cao quý của người vợ thứ nhất. 


- __ Những trường hợp làm cho số lượng phụ nữ nhiều hon 
đàn ông - cháng hạn như trường hợp chiến tranh, bệnh dich .. - 
là trường hợp làm rối loan xã hội một cách rất rõ rệt, người 
nắm luật điều hành phải làm thế nào dé cân bằng xã hội, dé 
đảm bảo tình trạng cuộc sống tinh thần cho đàn ông và phụ nữ 
một cách hài hòa và ồn định tránh tình trạng quan hệ nam nữ 

39 


Islam & phu nữ... 


một cách bát chính, suy đôi và tệ nạn xã hội? Quả thật chỉ có 
thể chọn một trong ba giải pháp: 

Giải pháp thứ nhất: Mỗi một người đàn ông chỉ kết 
hôn với một người phụ nữ duy nhất, còn lại một hoặc hai phụ 
nữ - tính theo tỉ lệ nữ nhiều hon nam - thì không thé kết hôn do 
không có người dàn ông độc thân nào còn lại, những người phu 
nữ này phải cam chịu với cuộc sông không chồng, không con 
cái và không có mái ấm gia đình. 

Giải pháp thứ hai: Mỗi một người đàn ông chỉ kết hôn 
với một người phụ nữ duy nhất, còn những người phụ nữ còn 
lại sẽ sống một cuộc sóng như một người tình bát chính với bát 
cứ người dàn ông đã có vợ không được pháp luật thừa nhận là 
người vợ, và con cái của họ nếu có sẽ không được pháp luật 
thừa nhận là con của cha nó mà sẽ là những đứa con rơi không 
được dám bảo quyền nuôi duóng từ người cha. 


Giải pháp thứ ba: Mỗi một người đàn ông được phép 
kết hôn với nhiều hơn một phụ nữ, tất cả phụ nữ đều có chồng 
và đều là những người vợ chính thức được pháp luật đảm bảo 
quyên lợi của họ, họ có mái ấm gia đình, con cái của họ đều 
được pháp luật đảm bảo quyền nuôi dưỡng từ cha của họ, lúc 
bấy giờ xã hội không có con rơi, không có phụ nữ sống dưới 
dạng người tình bát chính và lén lút gây mât trật tự xã hội, 
không xảy ra tình trạng tội phạm do vấn đề quan hệ nam nữ bất 
chính mang lại. 


Trong ba giải pháp, đâu là giải pháp tối ưu cho tình 
trang phụ nữ nhiều hơn nam giới, đâu là cách dé bảo vệ quyền 
lợi của người phụ nữ, đâu là cách dé đảm bảo sự ôn định cuộc 
sống trong môi quan hệ xã hội? 


40 


Islam & phu nữ... 


Câu trả lời là không có su chọn lựa nào khác ngoài giải 
pháp thứ ba, và không có suy nghĩ nào khác ngoài giải pháp 
thứ ba này bởi vì nó là giải pháp bắt buộc để giải quyết tình 
trang khán cáp, nó là giải pháp duy nhất làm cho người phụ nữ 
hài lòng và cảm thấy yên bình không lo sợ bản thân mình phải 
rơi vào tình trạng tệ nạn của xã hội. Quả thật, phụ nữ Đức, 
chính họ đã yêu cầu và đề nghị nhà nước của họ chấp nhận chế 
độ đa thê khi mà có nhiều người đàn ông và thanh niêm nam 
giới đã ra đi trong chiến tránh thế giới, họ mong muốn bảo vệ 
bản thân họ khỏi những con đường lệch lạc, họ muốn bảo vệ 
con cái của họ dưới sự đảm bảo của luật pháp. Đó là khuyến 
cáo được nêu lên trong đại hội thanh niên thé giói duoc dién ra 
tai Munich, Đức vé việc hợp thức hóa chế độ da thê nhằm giải 
quyết ván dé tỉ lệ chênh lệch nhiều phụ nữ ít đàn ông sau cuộc 
chiến thé giới thứ hai. ^ 

Luận điểm thứ năm: Quả thật Islam qui định cho vấn 
đề đa thê với điều kiện “đối xử công bằng”, Islam không qui 
định sự đa thê là nghĩa vụ bắt buộc của phụ nữ và cũng không 
ép buộc và cưỡng bức phụ nữ chấp nhận mà người phụ nữ có 
quyền chấp nhận và từ chối, dn là phụ nữ còn con gái hãy đã 
từng có chóng, tất cả đều có quyên tự do quyết định theo ý 
muôn của mình trong việc chấp nhận hay từ chối; không ai có 
quyền cưỡng bức hay ép buộc những gì người phụ nữ không 
muôn bởi Thiên sứ của Allah # đã nói: 


FE tu i o5 y; po Es E EE 
c) unl sla: (SES 5 ASSET «2 3! e 3) 
. 
(^ Tham khảo: “Chế độ da thê và giới luật của nó trong Islam" của tiến sĩ 


Jumu'ah Alkhawli trang 4. 
41 


Islam & phu nữ... 


“Không được phép gả người phu nữ đã từng có chồng trừ 
phi cô ta yêu cầu, và không được phép gả người phụ nữ còn 
con gái trừ phi đã hỏi ý” (Albukhari, Muslim). 
Một người phụ nữ trẻ đến than phiền với Thiên sứ của 
Allah # về việc cha cô ta muốn gà cô ta cho người anh (em) 
họ của cô ta mà không có sự đồng ý của của cô ta. Cô ta nói 
với A°ishah .&.: Quả thật, cha tôi muốn gà tôi cho người anh 
(em) họ của tôi nhưng tôi lại không thích. Bà A"ishah ;‡ báo 
cô ta: cô hãy ngồi đợi đến khi Thiên sứ của Allah # đến. Khi 
Thiên sứ của Allah # đến, có ta nói với Thiên sứ của Allah về 
sự việc đó thì Người đã gởi đến cha của cô ta thông điệp bảo 
sự việc là ở nơi cô ta tức cô ta có quyền quyết định. Người phụ 
nữ đó nói: Thưa Thiên sứ của Allah, tôi đã chuẩn bị làm điều 
đó với cha của tôi, tuy nhiên, tôi chỉ muốn dạy cho các phụ nữ 
biết một điều gì đó trong sự việc này. (Annasa-i, Ibnu Ma-jah, 
và Ahmad). 


Tóm lược lại: 


Islam cho phép sự đa thê như là một giải pháp có kèm 
theo điều kiện, đó là phải đối xử công bằng. Islam xem việc 
cho phép đa thê là giải pháp tối ưu trong những tình trạng khẩn 
cấp nhằm dé bảo vệ xã hội được ồn dinh và trật tự trong mối 
quan hệ xã hội. Mặc dù Islam cho phép như thế nhưng sự đa 
thê không được phó biến rộng rãi dén mức thành một hinh ánh 
làm phụ nữ khó chịu và phiền toái cũng như khiến những 
người có trái tim bệnh hoạn luôn muốn dùng suy nghĩ và cây 
bút của họ chỉ trích và phản bác Qur'an. 

Một số người tuy không phải là người Muslim nhưng 
là những người khách quan và công bình, họ hành động theo trí 
tuệ và khoa học, họ không bóp méo sự thật theo sở thích của 

42 


Islam & phu nữ... 


ho, ho chi nói düng theo bán chát thực của sự việc, khi họ quan 
sát và nghiên cứu thì đã khen ngợi giải pháp cho phép đa thê 
của Islam. Etienne Dinier nói trong cuốn sách của ông mang 
tựa đề “Muhammad Thiên sứ của Allah": Quả thật, quan điểm 
một vợ là quan điểm mà Kitô giáo đã thể hiện vỏ bọc bên 
ngoài nhưng bên dưới lại đầy những điều xấu và tệ nạn, và 
đáng chú ý nhất là ba hậu quả thực tế mang mối nguy hại 
nghiêm trọng cho xã hội, đó là nạn mại dâm, tình trạng phụ nữ 
chưa lập gia đình, trẻ em không được pháp luật công nhận (con 
rơi và trẻ em vô gia cư). Những căn bệnh xã hội này mang lại 
điều xáu và tôi tệ cái mà nó không được biết đến trong những 
quốc gia có áp dụng luật Islam một cách đúng dán và triệt dé. ^ 


Nhà văn người Anh — tờ báo của London Trott — nói: 
Trái tim tôi cảm thấy thương cảm và xót xa cho số phận phụ nữ 
bị bản năng tình dục chà đạp, sự đau buôn và thương xót của 
tôi không giúp ích được gì cho dù nó được sự đồng cảm của tất 
cả mọi người; việc làm hữu ích để ngăn chặn tình trạng xấu xa 
này chỉ có một giải pháp duy nhất, đó là cho phép người đàn 
ông cưới nhiều hơn một vợ, với cách này những tai họa sẽ tan 
bién và phụ nữ sẽ trở thành những người chăm sóc mái ám gia 
đình, và tai họa của tất cả mọi tai họa là sự bắt buộc người đàn 
ông châu Âu chỉ được phép cưới một vg ...'5) 


Như vậy xã hội đã đóng lại những cánh cửa liên quan 
đến giáo luật là xã hội luôn tuyên truyền và kêu gọi sự tự do và 
các quyền bằng cách bày vẽ và trang hoàng cho con đường 
thấp hén dé thê hiện ham muốn bản năng, đâu là tôn vinh và 


©) “Muhammad Thiên sứ của Allah" của Etienne Dinier, Sulayman Ibrahim 
trang 390, người chuyển ngữ: Abdul-Halim Mahood, Muhammad Adul- 
Halim. 
(© *Quyén của phụ nữ trong Islam" của Rasheed Ridha trang 75. 

43 


Islam & phụ nữ... 


quí trong mà ho muón dành cho phụ nữ? Quả thật, Allah 3& là 
chân lý khi Ngài phán: 
LES 1.4551 PE x>z^ 22 

[25 41.915,14 AOS co. 5 ZEA AE Da K 
Hãy xem ho như phu nữ được cưới hỏi dàng hoàng chứ 
không như đàn bà ngoại tình cũng không như tình nhân 
vụng trộm. (Chương 4 — Annisa, câu 25). 

Tuy nhiên, những người phương Tây thì lại nói: 


mm“... 4 MR oum o T 0e duo t 
(56-942 CEI RL ci ems s2 bệ 36 Ta AT 


2 


(“Hãy trục xuất gia đình của Lut ra khỏi thành phó của 
quí vị! Chúng là những người muôn giữ mình trong sach". 
(Chương 27 — Annaml, câu 56). 


449 


44 


Islam & phu nữ... 


Æ Giải tỏa những mo hô vé vẫn dé nữ giới hưởng 
của thừa kê băng một nửa của nam giới 
Đúng thực là các câu Kinh Qur'an nói về quyền thừa 
kê tài sản đêu được Allah Tôi Cao phán: 


[II daha (G45 x25 Xí R jn 68 


ÁPhần của con trai bằng hai phần của con gái. (Chương 4 — 
Anni-sa, câu 11). 


Tuy nhién, nhiều người có tình đưa ra những luận điểm 
gây khúc mắc xung quanh tình trạng của phụ nữ trong Islam, 
họ lẫy các tiêu chí trong việc thừa hưởng tài sản thừa kế dé làm 
phương tiện cho sự không hiểu của họ rằng tại sao phụ nữ lại 
chỉ được hưởng bằng một nửa của dàn ông. 


Thật ra Qur'an không hé nói: Allah sắc lệnh trong việc 
phân chia tài sản và những người thừa kê răng nam giới băng 
hai phân của nữ giới mà Qur'an chỉ nói: 


d. 24. E 75,5 
H) halii ga] (NI B d4 AM 5215| d Al CO} 


(Allah sắc lệnh cho các ngươi về việc con cái của các ngươi 
được hưởng gia tài thừa kê như sau: Phân của con trai 
băng hai phân của con gái.È (Chương 4 — Anni-sa, câu 11). 


Như vậy, rõ ràng tiêu chí này không nguyên tắc cho tất 
cả mọi trường hợp phân chia tài sản thừa kế mà nó chỉ dành 
riêng ở một số trường hợp nhất định và rất giới hạn. 


Tính triết lý thực sự của Islam về phân chia tài sản 
thừa kê là dựa theo trách nhiệm chi tiêu của người thừa kê chứ 
45 


Islam & phu nữ... 


không dựa theo tiêu chí giới tính nam nữ, và tính triết lý này 
của Islam đến từ Thượng Dé mang những ý chi và sự phán xét 
của Đắng Chủ Tẻ, và sự chênh lệch trong phân chia tài sản 
thừa kế cho những người thừa hưởng được dựa trên ba tiêu chí 
Sau: 


Tiêu chí thứ nhất: Mức độ quan hệ huyết thông và thân 
thích giữa những người thừa kế dù là nam hay nữ với người dé 
lại tài sản thừa kế. Mức độ quan hệ huyết thống và thân thích 
càng gần thì phần thừa hưởng càng tăng trong tài sản thừa ké, 
ngược lại, mức độ quan hệ huyết thống và thân thích càng xa 
thì phần thừa hưởng càng giảm trong tài sản thừa kế; chứ 
không dựa vào giới tính của người thừa kế. Thí dụ: con gái của 
người chết sẽ hưởng phần tài sản thừa kế nhiều hơn cha và mẹ 
của người chết. 


Tiêu chí thứ hai: Tình trạng thực tế của người thừa kế 
trong cuộc sóng .. các thé hệ tiếp nhận cuộc sống tương lai và 
chuẩn bị cho gánh nặng của nó (thế hệ con cháu) sẽ hưởng 
phần tài sản thừa kế nhiêu hơn các thé hệ mà cuộc sống của họ 
đã lùi lại ở phía sau và gánh nặng của cuộc sống tương lại đã 
giảm bớt đối với họ (thế hệ cha mẹ, ông bà). Thí dụ: con gái 
Của người chết hưởng phần tài sản thừa kế nhiều hơn mẹ của 
người chết mặc dầu cả hai đều là nữ giới, con gái của người 
chết cũng hưởng nhiều hơn cha của người chết mặc dù cha là 
nam giới và ngay cả trường hợp đứa con gái của người chết chỉ 
là một đứa bé nằm nôi chưa nhận dạng được cha của nó, nếu 
con gái của người chết là đứa con duy nhất thì lúc nào cũng sẽ 
hưởng chắc chán một nửa tài sản thừa kế; tương tự, con trai 
của người chết hưởng nhiều hơn cha của người chết mặc dù cả 
hai đều là giới nam. 


46 


Islam & phu nữ... 


Tiêu chí thứ ba: Trách nhiệm tài chính mà giáo luật qui 
dinh thành nghĩa vụ và bón phận cho người thừa kế đối với 
người khác .. đây là tiêu chí duy nhất có sự khác biệt giữa nam 
và nữ .. nhưng không phải là phân biệt giới tính mà là sự khác 
biệt về tiêu chí trách nhiệm và gánh vác nghĩa vụ tài chính. 
Người chị (em) gái đã có gia đình được hưởng quyền nuôi 
dưỡng và chu câp từ phía người chồng của cô ta, cho nên cô ta 
hưởng tài sản thừa kế bằng một nửa anh (em) trai cô ta, bởi vi 
người anh (em). trai của cô ta còn phải có trách nhiệm nuôi 
dưỡng và chu cấp cho vợ và con cái của anh ta; còn nếu như 
người chị (em) gái còn độc thân thì cô áy cũng hưởng bằng 
một nửa anh (em) trai cô ta và số tài sản đó thuộc quyền sở hữu 
riêng biệt của cô ta, tuy nhiên, người anh (em) trai của cô ta 
vẫn phải có trách nhiệm chu cấp cho cô ta. Tương tự, trường 
hợp của con cái cũng thế, con gái hưởng bằng một nửa con trai. 

Và những ai cho rằng Islam không công bằng với phụ 
nữ thì hãy nghiên cứu kỹ lưỡng những tình huống phân chia tài 
sản thừa kế thi sẽ thấy rõ rằng không phải lúc nào nam giới 
cũng hơn nữ giới, hãy so sánh các trường hợp sau: 

- Chi có bón trường hợp người phu nữ hưởng bằng một 
nửa của đàn ông. 

- _ Có hon bốn trường hợp người phu nữ hưởng ngang 
bằng như nam giới. 

- __ Có hơn mười trường hop phu nữ hưởng nhiều hơn dàn 
ông. 

- __ Có những trường hợp chỉ có nữ giới được hưởng còn 
nam giới không có gì cả. 


47 


Islam & phu nữ... 


Chốt lại thì quả thật có hơn 30 trường hop nữ giới 
hưởng ngang bằng, hoặc nhiều hơn, hoặc chỉ nữ giới hưởng 
còn nam giới thì không, ngược lại chỉ có vỏn vẹn bốn trường 
hợp là nam giới hưởng gấp đôi nữ giới. 


444 


48 


Islam & phu nữ... 


Æ Giải tỏa điều chưa rõ vé việc nói rằng giọng ì nói 
của phụ nữ là Awrah (phần kín đáo) và ý nghĩa rằng 
phụ nữ được tạo ra từ xương sườn cong oăn. 


Một trong những điều được lan truyền rộng rãi trong 
công chúng răng Islam coi tiếng nói của phụ nữ là phần kín đáo 
cần được che lại. Chúng ta không cần phải bàn nhiều về vấn đề 
này bởi nó không có cơ sở giáo lý nào cả, và điều ngược lại với 
nó mới là đúng đắn, mới là sự thật; và cơ sở dé bác bỏ sự tó 
cáo này thì rất nhiều. 

Cháng hang nhu Kinh Qur'an ké chúng ta nghe vé hai 
người con gái của Shu aib dà nói chuyện với Musa (Moses) 
Seg: 


n 
Ø 
P xu Zat 


gd 42777» 4 bor sie <<< 222 LBI 
EEI os 1635 094 UE id oa 4£ 6212 2Ú 527 (ý) 
Hoz yr Iho Lui f^ B2 « - ho 4s schuf 
&4 69 ST 22-4 i 43 Ý H Ces. v jd 95,35 L 
[23 tua~aä)l $5] {4© xế 


ÁVà khi đến những địa điểm có nước của địa phận 
Madyan, Y (Musa) thấy nơi đó có một đám người đang 
múc nước (cho đàn cừu của họ uống) và ngoài đám người 
đó, Y thấy hai phụ nữ đang giữ (đàn cừu của họ) lại phía 
sau. Y đến hỏi hai nàng: “Hai cô có chuyện gì vậy?” Họ trả 
lời: “Chúng tôi không thể múc nước cho đàn cừu của 
chúng tôi uống được trừ phi những người chăn cừu dắt đàn 
cừu của họ rời khỏi chỗ đó. Và cha của chúng tôi thì đã già 
yếu (không thé giúp được chúng tôïi)”.È (Chương 28 — Al- 
Qisas, câu 23). 


49 


Islam & phụ nữ... 


Kinh Qur'an ké lói cüa mót trong hai nguói con gái dó 
đã nói với Nabi Musa 3:8: 


[25 PEE CIS 2221 ded 3553; ab 
(Quá thật cha tôi mời ông đến gặp người dé người hậu đãi 


ông vé ơn nghĩa ông đã múc nước giùm chúng tôi.È 
(Chương 28 — Al-Qisas, câu 25). 


E ES 


E 


Vậy đâu là Awrah (phần kín đáo) từ tiếng và giọng nói 
của hai người con gái Shu'aib khi họ nói chuyện với Musa 3:8? 


Liệu có thể tin được chăng rằng phụ nữ không được 
phép nói chuyện trong khi rõ ràng họ được Islam cho phép mua 
bán kinh doanh, được phép khuyên nhủ nhau, được phép gọi 
bảo nhau làm điều thiện tốt và ngăn cản nhau làm điều sai quấy 
và tội lỗi? Allah 3š phán: 


POR A ae xe 1Q) cans dads 6,52 y 
dll 53,255 abf 5,5225 8$ 9f 6555 33 bi S3 


á 


U 1:355, (0 eS $56 d {á Af Af “222 


(Và những người có đức tin nam và nữ, là đồng minh báo 
vệ lẫn nhau, ho goi bảo nhau làm điều lành và ngăn cám 
cán nhau làm điều xấu, năng dâng lễ nguyện Salah, xuất 
Zakah và tuân lệnh Allah và Thiên sứ của Ngài. Họ là 
những người sé được Allah thương xót. Quá thật Allah là 
Dáng Quyền Năng và Sáng Suốt.È (Chương 9 — Attawbah, 
câu 71). 


Quả thật, một người phu nữ đã đứng giữa Masjid bảo 
Umar Al-Khattab :š: làm theo câu Kinh Qur'an khi ông muôn 


50 


Islam & phụ nữ... 


han ché số tiền Mahar (tiền sính lễ người chồng phải dua cho 
cô dâu). Bà nói: Chăng lẽ ông không nghe lời phán của Allah: 


[20 ais] qi S iz, lit S sus 3 69421 X35) 


(Và các ngươi đã tặng mỗi người vợ một đóng vàng (tiền 
cưới) thi các ngươi không được phép lấy lại một tí nào cä.} 
(Chương 4 — Annisa’, câu 20). 


Umar 4 đã nói với mọi người câu nói nôi tiêng: 


tNgười phu nữ đã đúng còn Umar đã sai!) . 


Người mẹ của những người có đức tin, Ummu Salmah 
Hind & con gái của Abu Umaiyah thuật lại rằng lúc Thiên sứ 
của Allah # đã Hijrah đến Madinah thì Zaynap con gái Thiên 
sứ của Allah xin phép chồng của bà Abu Al-Ass bin Arrabi'a, 
và lúc đó ông còn là người thờ da thần, cho phép bà đến với 
Người # và ông đã cho phép bà. Thé là bà đến với Người #, 
rồi sau đó Abu AI- Ass bị bắt làm tù binh đưa về Madinah, ông 
đã gởi thư cho bà rằng nàng hãy xin cha nàng cho ta một sự 
khoan hóng.. Thé là vào giờ Fajar, bà ló đầu ra từ phía cánh 
cửa nội phòng của bà và Thiên sứ của Allah đang làm Imam 
dẫn lễ nguyện Salah cho mọi người, bà nói: Này hỡi mọi 
người, tôi là Zaynap con gái Thiên sứ của Allah, quả thật tôi 
xin báo đảm tính mạng của Abu Al-Ass .. và khi Thiên sứ của 
Allah # đã hoàn thành cuộc lễ nguyện Salah thì Người nói: 


wI e d als T ax e le d de Y a cối el) 
T 10 — 6 seer XL US amii ah (a0) 


“Này hối mọi người, quả thật Ta không hề biết điều này 
cho đến khi các người đã nghe được nó, và quả thật dù một 
51 


Islam & phụ nữ... 


người có dia vi tháp kém nhát trong những người Muslim 
thi nguói dó vàn có quyén báo dám tính mang cho mót 
người” (Hadith được Albani ghi lại trong bó các Hadith Sahih 
của ông 6 — 770). 


Nhu vậy chẳng phải Islam đã rất tôn trong phu nữ và 
cho họ vị trí và vai trò trong Islam cũng giống như nam giới. 
Chỉ những ai thiếu hiểu biết mới cho răng Islam xem thường 
phụ nữ và không quý trọng họ. Tốt nhất là những người này 
nên chôn cái đầu của họ xuống đất vì việc làm đáng xâu hồ của 
họ đối với phụ nữ. Quả thật, họ đã xúc phạm đến danh dự và sự 
thiêng liêng của phụ nữ khi mà họ xem cơ thé phụ nữ như hàng 
hóa để mua bán. Bất cứ ai nhìn vào hoàn cảnh của những 
người phụ nữ phương Tây thì đều xót xa cho họ, họ sống như 
những món đồ dé làm thỏa mãn tình dục thú tính cho những 
người đàn ông, họ được thúc giục khỏa thân trên danh nghĩa 
quyên tự do của phụ nữ, họ được thúc giuc khêu gợi hình thé 
dưới danh nghĩa nghệ thuật và sáng tạo .. vậy đâu là sự tôn 
vinh đối với phụ nữ trong những điều đó? 

1$, Việc bóp méo sự thật không dừng lại, những kẻ thù 
của Islam cứ tìm cách bóp méo sự thật bằng những xảo ngôn 
dé gây ra những ngộ nhận cho Islam, và một trong những ngộ 
nhận về Islam là họ nói rằng tôn giáo Islam xem phụ nữ là một 
tạo vật được tao ra từ khúc xương sườn cong oàn. 

Giải tỏa cho sự ngộ nhận này chúng ta cần phải nói 
đến Hadith sau đây: 


Thiên sứ của Allah & nói: 


32 


Islam & phụ nữ... 


(LU lesa; sje eg Ñ 23i exl 40 Se e 6 2) 
Cl CBS bồ Sel a ash cael al a GAE $6 


of o 


Thìn (Ge. Su IER gel jo 9 452 Ss «4725 


“Ai có đức tin noi Allah và Ngày Sau thi chớ gây phiền hà 
cho người láng giềng của y; và các ngươi hãy khuyên bảo 
nhau đối xử tốt với phụ nữ, bởi quả thật họ được tạo ra từ 
khúc xương sườn, và quả thật ở phần trên cao của xương 
sươn có dạng cong, nếu các người cô găng làm cho nó tháng 
thi nó sé gãy còn nếu các người bỏ mặc nó thì nó vần cứ 
cong, bởi thế các người hay khuyên bảo nhau đối xử tốt với 
phụ nữ!” (Albukhari). 


Con người học được điều gì từ Hadith này? 


Thứ nhất: Thiên sứ của Allah # không nói phụ nữ 
được tạo ra từ khúc xương sườn cong oăn như những người kia 
đã khăng định mà Người chỉ thông điệp rằng phụ nữ được tạo 
ra từ xương sườn. Đó là điều vô hinh mà Allah +: đã thông 
điệp cho vị Thiên sứ của Ngài # biết giống như Ngài đã thông 
điệp cho Người biết những điều vô hình khác, và người 
Muslim phải tin vào tất cả những điều đó. Trong Hadith, không 
hề có một điều gì mang hàm ý xâu cho người phụ nữ cả. Chàng 
han như việc Allah 4 phán thông tin cho chúng ta biết rằng 
Ngài đã tạo con người từ đất sét, có phải điều này mang hàm ý 
rằng Islam xúc phạm con người chăng? Dĩ nhiên là không, bởi 
vì đó chỉ mang ý nghĩa thông tin vé sự thật vô hình, điều mà 
không ai biết rõ ngoài Dáng Tạo Hóa cả, còn bón phận và 
nghĩa vụ của chúng ta là phải tin. 


33 


Islam & phụ nữ... 


Thứ hai: Thiên sứ của Allah :s chỉ muốn thông tin cho 
chúng ta biệt vé sự thật tạo hóa của người phu nữ răng họ được 
tạo ra từ xương sườn của Nabi Adam #9 như đã được nói trong 
Qur'an: 


da A23 já+5 o2 En (3Ï 12555 VESTE af iuo) 
Ất s22 KIỂU `... ..........ẽ... 
5] 85 365 «s 6 J£ ce3ll NLR 242 E Gats 55 4275 


O shalli] LO 52 E ó€ áf 
(Này hỡi nhân loại! Hãy kính sợ Thượng Dé của các nguoi, 
Đắng đã tạo hóa các ngươi từ một cá thể duy nhất (Adam) 
và từ Y Ngài đã tạo ra người vợ của Y (Hauwa) rồi từ hai 
người họ Ngài đã rải ra vô số đàn ông và đàn bà (trên khắp 
trái đất). Và hãy kính sợ Allah, Đắng mà các người đòi hỏi 
(quyền hạn) lẫn nhau và hãy (kính trọng) dạ con bởi vì quả 
thật Allah luôn theo dõi các ngươi.Ề (Chương 4 - Annisa’, 
câu 1). 

Thiên sứ của Allah # muốn cho chúng ta biết rằng sự 
thật về mối quan hệ giữa đàn ông và phụ nữ, và đó là mối quan 
hệ trọn vẹn và gần gũi có nghĩa là đàn ông từ phụ nữ và phụ nữ 
từ đàn ông, tất cả họ đều như nhau giống nhu Allah 3z đã phán: 


4 a n 25 Lh ut i aM ous ces 
#121 255 os chủ ee EE bi T GI do cổ ol) 
195 ae JE gus (22 PG n 


(Bói thé, Thượng Dé của họ đã đáp lai lói nguyện cầu của 
họ, Ngài nói: Quả thật, TA sẽ không đánh mắt bất kỳ một 
việc làm nào của các ngươi, dù nam hay nữ, người này hay 
người kia.È (Chương 3 — Ali ‘Imran, câu 195). 


54 


Islam & phụ nữ... 


Và Hadith trên là một lời nhắn nhủ từ Thiên sứ của 
Allah && đến những người đàn ông rằng họ phải nên đối xử tử 
tế với phụ nữ tức đàn ông phải cư xử nhã nhặn, lịch sự, tốt đẹp 
với phụ nữ, phải kiên nhẫn với họ bởi quả thật bản chất tự 
nhiên của họ nghiêng về xúc cảm, họ dé bị tôn thương và dé 
xúc động, nên đàn ông cần phải kiên nhẫn trong việc dịu dàng, 
ân cần, từ tốn và nhẹ nhàng với họ. 


Sheikh Ash-Shu'ara-wi nói với lời rất hay: (Về ván dé 
này, chúng ta hiéu Hadith khi Thiên sứ của Allah $% nói: 


2 PELA 


Aud AR OG Sel L PCI IT deor S412 eý) 
«ded da: (E Lu asc e sel J6 0 %2 N PEE 


^Bói quả thật ho được tao ra từ khúc xương sườn, và quả 
thật ở phần trên cao của Xương sươn có dạng cong, nếu các 
người cô găng làm cho nó thẳng thì nó sẽ gáy còn nếu các 
nguoi bó mặc nó thì nó vẫn cứ cong, bởi thé các người hay 
khuyên báo nhau đối xử tốt với phụ nữ!” (Albukhari). 


Khi chúng ta nhìn vào những khúc xương sườn trong 
khung ngực của chúng ta, chúng ta thấy rằng chúng ngoài việc 
có nhiệm vụ bảo vệ trái tim và hai lá phổi thì với phần cong 
của chúng nhắc nhở chúng ta phải luôn thương yêu và nâng niu 
hai bộ phận đó trong cơ thê chúng ta, và những phần cong đó 
phải được bảo vệ. Tương tự, hình ảnh phụ nữ cũng giông như 
thế, vai trò của họ rất quan trọng trong cuộc sông và họ cần 
được bảo vệ một cách ân cân và chu đáo, chăng hạn như trong 
suốt thời gian họ mang thai thì họ cần phải được bảo vệ một 
cách đặc biệt và cân phải được yêu thương nhiều hơn nữa, và 
khi họ sinh nở thì sự chăm sóc ân cân càng được yêu cầu nhiều 
hơn nữa .. 


55 


Islam & phu nữ... 


Nhu vậy, đấy là điều mà Thiên sứ của Allah # muốn 
nói về quyền lợi của phụ nữ đối với đàn ông chứ không mang 
hàm ý hạn chế quyền của họ, vì sự cong của họ tức bản chất tự 
nhiên vốn mềm yếu và dé tón thương của phụ nữ là điều làm 
hoàn thiện vai trò của họ. Bởi lẽ đó, chúng ta thấy phụ nữ 
thường bị cảm xúc chế ngự lí trí còn đàn ông thì lí trí của họ 
manh mé hơn nên vai trò của dàn ông phù hợp với việc gánh 
vác cuộc sông còn phụ nữ thì phù hợp đảm đương việc nhà và 
chăm sóc chồng con, tuy nhiên cả hai cần nhau và hỗ trợ cho 
nhau. Tóm lai, Allah s tạo cả hai, đàn ông và phụ nữ đều có 
vai tró quan trong như nhau). 


56 


